PHẢN II 


ĐÈ CÓ ĐƯỢC _ 
MỘT ĐỜI SÔNG PHÚC LÀNH! 


126 


Lời Hướng Dẫn Của Đức Phật 


Từ đây, chúng ta sẽ cùng bàn về những Phần quan trọng trong 
việc giữ gìn & thực hành những giới hạnh và quy tắc đạo đức 
cân thiệt đê có được một đời sông An Bình & Hạnh Phúc. 


Những hướng dẫn thực hành chỉ tiết về mọi mặt: (1) Cách sống, 
(2) Việc gầy dựng và giữ gìn của cải, (3) Giữ gìn những giá trị 
đạo đức, những môi quan hệ tình cảm trong gia đình (từ cha mẹ, 
vợ chồng...) cho đến những quan hệ xã hội (bạn bè, họ hàng, 
những người kính đạo, bậc tu hành... ). 


Mọi người xưa nay cứ nghĩ đến Đạo Phật là một đạo giải thoát, 
chỉ lo đến vẫn đề xuất gia và tu tập để giải thoát như một mục 
tiêu cứu cánh tột cùng. Điều này là đúng, tuy nhiên Đạo Phật, 
hay chính Đức Phật, đã luôn luôn khuyên dạy, nhắc nhở, hướng 
dẫn mọi người tại gia một cách rất chi tiết về mọi cách sống 
đúng đắn trong tất cả mọi quan hệ công việc, gia đình và xã hội. 


Học giả lỗi lạc, thiền sư Bhikkhu Bodhi, đã từng viết với đại ý 
răng: 


“Ban đầu tôi đọc những giáo lý Tứ Diệu Đế, Bát Chánh 
Đạo...tôi nghĩ rằng Đức Phật chỉ là một nhà phát mình tài 
tình..., nhưng sau khi tôi đọc những bài thuyết giảng của Đức 
Phật về những vấn đề tình cảm, gia đình và xã hội..., ví dụ 
nhự trong “Kinh Lời Khuyên Dạy Sigala”..., thì tôi mới nhận 
ra rằng Đúc Phật chính là một “bậc Giác ngộ”. 


Ngoài những mảng thuyết giảng về Giáo lý và Tu tập cho việc 
thực hành của các tu sĩ, Đức Phật đã bàn về những Quy Tắc, 
Giới Hạnh & việc Thực Hành dành cho những người dân 
thường, cũng như những Phật tử tại gia. Theo lời viết của Hòa 
Thượng Tiến sĩ W. Rahula: 


27 


“Có một số người cho rằng Phật Giáo là một hệ thống triết lÿ 
thật là cao vời và siêu phàm mà mọi người nam nữ đếu không 
thể thực hành được trong thể giới hiện tại đây ấp những công 
việc của chúng ta, và rằng chỉ có những người từ bỏ thế giới 
hiện tại này để rút lui vào chùa chiêng, tụ viện, hoặc mỘt nơi 
văng vẻ nếu người ấy muốn trở thành Phật tử thật sự. 


Đây là một ngộ nhận đáng buôn vì lẽ do thiểu hiểu biết về những 
điều dạy của Đức Phật. Người ta thường có những kết luận sai 
trải, vội vã từ những gì do nghe được hoặc do thỉnh thoảng đọc 
được đâu đó, hoặc do những điều được viết bởi vài người thiếu 
hiểu biết về tất cả các khía cạnh của Phật giáo mà chỉ đưa ra 
những quan điểm thiên lệch và chủ quan. Thật ra những lời dạy 
của Đức Phật không chỉ dành riêng cho giới Tăng Ni, tu sĩ xuất 
gia ở trong các fu viện, mà cũng dành cho mọi người nam nữ 
bình thường đang sống ở nhà với gia đình của họ. “Bát Chánh 
Đạo” là lối sống của người theo Phật, được dạy cho tất cả mọi 
người mà không hê có phân biệt xuất gia hay tại gia. 


Hầu hết mọi người trên thế gian này không thể xuất gia thành tu 
sĩ hoặc cũng không thể lần tránh vào hang động hay rừng sâu để 
tu hành. Vì thể, Đạo Phật dù cao cả và tỉnh hoa đến đâu, cũng sẽ 
võ dụng đối với nhân loại nếu đại đa số mọi người không thể 
thực hành được trong đời sống hằng ngày, trong gia đình. 
Nhưng nếu hiểu đúng tỉnh thân Phật giáo (chứ không phải chỉ 
hiểu bằng chữ nghĩa, ngôn từ), chắc chắn chúng ta có thể thực 
hành lời Phật dạy trong khi vẫn sống cuộc đời bình thường của 
mỗi người. ” 


(Trích trong quyển “Những Điều Phật Đã Dạy”, Chương VI, 
của TS. Hòa Thượng W. Rahula). 


128 


Phần này sẽ trích dẫn và diễn tả những lời khuyên dạy đó của 
Đức Phật tử trong bôn (4) bài kinh căn bản là: 


— (1) Kinh “Lời Khuyên Dạy Sigala” (Sigalovada Sutta): 
Những giới luật vê đạo đức cân thiệt cho những người thường và 
Phật tử tại g1a. 


— (2) Kinh “Lời Khuyên Dạy Vyagghapaj7a” (VyagghapalJa 
Sutfa): 

Những điều kiện giúp tạo nên và duy trì những phúc lợi về vật 
chất của người tại gia. 


— 3) Kinh “Nguyên Nhân Suy Đôi” (Parabhava Sutta): 
Những nguyên nhân tạo nên những sa sút vê vật chất và suy đồ 
về tỉnh thần trong đời sống của người tại gia. 


— (4) Kinh “Điểm Lành” (Mangala Sutta): 
Bài Thuyêt giảng về những điêu tu tập đê mang lại sự an sinh và 
hạnh phúc trong đời nảy và đời sau. 


Tất cả nội “dung của 4 kinh này là gồm khá đây, đủ những 
“Hướng Dẫn” cho mọi người trong đời sông kinh tế, gia đình, 
xã hội. Đó là những nền tảng căn bản về đạo đức và tâm linh để 
dẫn đến những trí tuệ ( và hạnh phúc) cao sâu hơn của Phật giáo. 


Tuy nhiên, bạn cần phải hiểu rõ rằng, những hướng dẫn hay quy 
tắc này không phải là những mệnh lệnh hay giáo điều để bắt 
buộc phải thi hành. Đạo Phật không chủ trương những giáo điều 
do một đẳng siêu nhiên nảo tạo ra và bắt con người phải thực 
hiện, “bằng không sẽ phải bị hình phạt hay đọa đày vĩnh viễn 
trong cõi địa ngục". 


Đạo Phật không dựa vào những cơ sở thưởng phạt, mà dựa vào 
sự hiệu biết và trí tuệ. Chỉ có cách là bạn phải tìm hiệu, nghi vân, 


129 


và sau đó chính bản thân mình hiểu rõ giáo lý Phật giáo, thì lúc 
đó bạn sẽ yên tâm thực hành theo. 


Đạo Phật không đề cao những đức tin mù quáng và những sự thờ 
phụng một cách thiếu hiểu biết, mê tín và sùng bái. Những VIỆC 
đó không liên quan gì đến trí tuệ và không mang lại niêm an lạc 
và hạnh phúc cho mọi người. Việc thờ cúng kiểu cúng sao, cúng 
giải hạn, cúng bói, xin xăm, cúng chùa chiềng Tăng Ni không 
đúng cách, những lễ nghi mang màu sắc bí ấn...đều không được 
khen ngợi hay tán đồng bởi Phật Giáo chân chính. 


- Xin đọc thêm các quyên “Mê Tín Hay Chánh Tín ”, “Chúng 
ta đi chùa là đê câu xin hay đê tu theo Phật” của Hòa thượng 
Thích Thanh Từ, Thiên Viện Trúc Lâm. 


Chỉ có việc thực hành những giới hạnh đạo đức, thực hiện những 
việc làm công đức như Bồ Thí, tuân giữ Giới Hạnh & Thiền Tập, 
thực hành Bát Chánh Đạo thì mới mang lại sự tiễn bộ và đời 
sông an lạc, phúc lành cho kiếp sống hiện tại và tương lai. 


Những lời khuyên dạy, hướng dẫn chỉ tiết của Đức Phật là không 
có gì quá cao siêu, bí hiểm, mà rất đơn giản, mộc mạc, rõ ràng và 
rất dễ dàng thực hiện trong đời sông gia đình và xã hội bởi bất cứ 
ai, dù là Phật tử hay không là Phật tử. 


Hãy đọc những giáo lý, lời khuyên dạy của Phật, rồi quán sát và 
thực hành trong đời sống hàng ngày, chắc chắn các bạn sẽ thấy 
được những ích lợi tức thì và lâu dài của việc thực hành đó. Ích 
lợi cho một đời sống an bình và hạnh phúc!. 


130 


Chương I 


ĐỀ CÓ MỘT ĐỜI SÔNG AN BÌNH 
& HẠNH PHÚC 


“Giới Hạnh cúa Phật Tử Tại Gia”. 


Phân thuyết giảng này được ghi lại trong Kinh “Lời Khuyên Dạy 
nN: À 


S/palz”. Kinh này chỉ dạy về những: 


(1) Chuẩn mực đạo đức 

(2) Việc gầy dựng & giữ gìn tài sản vật chất 

(3) Việc giữ gìn quan hệ gia đình & xã hội, và 

(4) Những phẩm chất cần có của một người thành đạt đúng 
nghĩa. 


Những lời dạy này mang lại lợi ích cho cá nhân gia đình và xã 
hội cùng lúc. 


Chuyện kinh kê rằng có một chàng trai trẻ tên là Sigala sống vào 
thời Đức Phật. Sigala ban đầu rất bướng binh và mang tư tưởng 
theo vật chất, không tôn trọng hay tin vào Đức Phật, ngược lại 
với cha mẹ của mình là những người tôn trọng Đức Phật. Cha 
của Sigala là một người giàu có và ông rất lo lắng cho tương lai 
của Sigala và cả gia đình, dòng tộc khi sau nảy con trai ông sẽ kế 
thừa cai quản gia đình và sản nghiệp. 


Sau một cơn bệnh, người cha hấp hối trên giường bệnh và đã 


khuyên Sigala sau này mỗi sáng sớm phải thờ cúng sáu (06) 
phương Đông, Tây, Nam, Băc, Trên & Dưới. Đây là một tập tục 


1 Còn được gọi là “Kinh Sigala" hay “Kinh Thiện Sinh”, tùy theo cách dịch 
và gọi tên trước đây của môi người. 


131 


phố biến ở Ấn Độ thời bây giờ, họ tin rằng thờ cúng sáu phương 
như là thờ cúng những vị thân ở sáu phương đó đê tránh được 
những tai ương đên từ các phương đó. 


Như người cha hy vọng, một buôi sáng Sigala gặp được Đức 
Phật trên đường. Đức Phật bèn hỏi Sigala cúng lạy sáu phương 
để làm gì, chàng trai trẻ nói răng chỉ làm vì nghe theo lời tâm 
nguyện của người cha. 


Đức Phật mới bắt đầu nói Sigala hãy lắng nghe, Phật sẽ giảng 
thêm về việc thờ cúng sáu phương như thế nào cho đúng với 
Nghi Luật của Bậc Thánh Nhân. Đức Phật giảng dạy tất cả mọi 
khía cạnh gia đình và xã hội, mà sau khi nghe xong bài giảng, 
Sigala đã quỳ xuống xin Đức Phật cho quy y theo Phật và trở 
thành một Phật tử kính đạo. 


Luận sư Phật giáo lỗi lạc Ngài Phật Âm (Buddhashoga) đã nói 
răng “Kinh Lời Khuyên Dạy Sigala” chính là “Giới Luật” dành 


cho tất cả mọi người & Phật tử tại gia”, ngoài những giới luật 
khác dành cho Tăng Đoản. 


® Chuẩn Mực Đạo Đức 

$ Bồn (4) Điều Xấu Ác Phải Nên Đã Tránh Bỏ: 

[1] Không sát sinh, không hãm hại sự sống của chúng sinh 
Đây là cách một người bảo vệ sự sống, tính mạng của người và 


chúng sinh khác. 


132 


Đồng thời, đây cũng là cách mà mạng sống và an ninh của mình 
cũng được bảo vệ. 
[2] Không trộm cắp, không lấy của không được cho 


Đây là cách một người bảo vệ những người khác không bị rơi 
vào khôn khó hay mât mát. 


Đồng thời, đây cũng là cách mà tài sản và sự sinh sống của mình 
cũng được bảo vệ. 

[3] Không tà dâm, không ngoại tình 

Không dính vào những hành động ngoại tình, quan hệ nam nữ 
bât chính, bât hợp pháp. Đó là cách không gây ra đau khô và tan 
nát cho những gia đình khác. 

Đồng thời, đó cũng là cách bảo vệ sự nguyên vẹn và hạnh phúc 
của gia đình mình. 

[4] Không nói dối, không nói sai sự thật 


Đây là cách một người bảo vệ quan hệ và xã hội khỏi mât niêm 
tin và hôn loạn. 


Thay vì vậy, đây cũng là cách mà những niêm tin, sự yên tâm và 
an ninh của xã hội cũng được bảo vệ. 


Bốn Nguyên Nhân Khiến Một Người Vi Phạm Vào Bốn (4) 
Điêu Xâu Ác Này: 


133 


Tham dục: 
Ví dụ, vì tham dục, ham muôn vào những khoái lạc giác quan 
mà một người vi phạm vào việc tà dâm, ngoại tình. 


Sân hận 
Vị dụ, vì cơn giận không thê kiêm chê được mà một người có thê 
gây tôn thương cho người khác. 


Sï mê 

Ví dụ, vì si mê, ngu dốt, một người có thể thản nhiên mua nhằm 
đồ ăn cắp hoặc với giá rẻ, nên vi phạm vảo giới “lấy của không 
được cho”. Hoặc vì bị xúi giục lúc tâm trí ngu mụi vì “rượu bỉa, 
hút chích”, một người có thể làm điều xấu ác như giết người, 
cướp của, đánh đập người khác. 


Sợ hãi 

Ví dụ, vì sợ những hành động hay ý đồ xâu xa của mình bị lộ ra, 
bị bắt tội, nên một người có thê phải nói đôi, nói vu không đê 
che đậy tội lỗi của mình hay hãm hại người khác. 


. Một người có đức hạnh không để cho mình bị dẫn dắt bởi 
những tâm niệm xâu như Tham, Sân, S1 & Sợ hãi, cho nên người 
đó thường có khả năng tránh bỏ được những hành động bât thiện 
nói trên. 


Đức Phật đã bắt đầu đặt nền tảng đạo đức căn bản cho tất cả mọi 
người, không ngoại trừ ai, chúng ta phải nên phân đâu cô găng 
sông theo đúng như vậy. 


=— Chúng ta không nên tạo ra đau khổ bằng những hành động 
như hãm hại, giêt chóc; hay trộm cặp; hay nói dôi, nói vu không; 


hay có quan hệ nam nữ bắt chính. 


— Chúng ta cũng không bao giờ muốn bị làm cho đau khổ bởi 
những hành động xâu ác này, vậy thì chúng ta cũng không bao 


134 


giờ nên làm những hành động. xâu ác đó cho người khác. Đó là 
“lẽ sự công bằng” trong cuộc sống. 


Bất cứ ai dính vào những hành động xấu ác đó, thì trước sau 
người đó cũng trở thành những nạn nhân ngược lại, hoặc ít nhất 
cũng sẽ gặp rắc rỗi, như pháp luật, lời nguyễn rủa, chê bai, mọi 
người xa lánh..., điều này là quy luật thường tình. Đó là quy luật 
nhân & quả tự nhiên. 


)» Lưu ý quan trọng: 


Đề phòng tránh những hành động bắt thiện đó, chúng ta phải nên 
kiên quyết tránh bỏ việc “uống rượu bia & dùng chất độc 
hại”, bởi vì việc “uống rượu bia & dùng chất độc hại” theo 
Đức Phật là năm trong phần nguyên nhân chính là “Si Mê”. 
Nhậu nhẹt, hút chích thì bị kích thích, làm đầu óc nøu muội, mù 
quáng rồi dẫn đến những hành động bất thiện, thất đức, tức là 
dẫn đến những vi phạm vào “Bốn Điều Xấu Ác” vừa được nói ở 
trên phần @. 


Việc uống rược bia & dùng chất độc hại (như ma túy, thuốc kích 
thích...) là mối hiểm nguy lớn nhất, vì hành động thứ năm này 
(trong “Năm Giới”) thường là nguyên nhân dẫn đến Si mê & Sân 
hận, làm cho người uông rượu, hút chích thường gây ra vi phạm 
vào “Bồn Điều Xâu Ác” kia. Hay nói cách khác, nêu phạm giới 
thứ năm, thì đa số thường dẫn tới những hành động bất thiện 
phạm 4 giới đầu tiên. Điều này rất dễ thấy!. 


Bạn đã biết rõ rất nhiều những hành động xấu ác, án mạng, tai 
nạn, sự tan nát trong gia đình và xã hội...đều là hậu quả của 
những việc nhậu nhẹt liên tục & hút chích. Bao nhiêu cảnh gia 
đình tan thương, đau khổ, bao nhiêu mạng sống đã mất đi & 
hàng bao nhiêu kẻ mỗi ngày vào bệnh viện vì tai nạn, vì bệnh 
tích lũy lâu năm của việc uống rượu & hút chích, và bao nhiêu 


135 


thiệt hại cho gia đình và xã hội. Làm sao tính hết sự “tha hóa” 
trong việc ăn nhậu, hút chích trong xã hội ngày nay. 


Nếu tính cho kỹ: “Mọi sự nghèo khó, sa sút của những gia 
đình và sự thiệt thòi, khổ sở đáng thương của những thế hệ 
con chắu sau này cũng là hậu quả của hàng triệu người uống 
rượu, hút chích trong thời đại bây giờ”. Bạn hãy nghĩ đến điều 
này. Chưa bao giờ loài người ở trong những tình trạng tội phạm 
và điên đảo như thời bây giờ. (Phụ Lục 24) 


Chiến tranh, tệ nạn, buôn lậu, buôn người, buôn ma túy, thuốc 
kích thích, giêt hại...đêu xuât phát từ những bôn nguyên nhân 
như vậy. 


Khi mọi người đều được giáo dục để tránh bỏ những điều xấu ác 
này, thì mọi người đã đóng góp vào bảo vệ xã hội, bảo vệ môi 
trường sống lành thiện cho cả thế hệ con cháu mai sau. Bạn hãy 
nghĩ đến điều đó, nếu bạn hay lo nghĩ về tương lai của con cháu 
chúng ta. 


' Chú Thích: 


[I] Tât cả chúng sinh là bao gôm cả mọi vạn vật đang sông và 
COn người. 


[2| “Của không được cho” ở đây bao gồm cả những của cải 
người khác bỏ quên hay gửi nhằm. Chúng ta cũng nên cố gắng 
tìm cách trả lại cho chủ nhân. Nó bao gôm cả bản quyên, tài sản 
trí tuệ, bằng sáng chế...cho đến một cái nón bỏ quên...mà việc 
đánh cắp hay giả mạo sẽ gây hậu quả thiệt thòi cho người chủ 
của tài sản đó. 


136 


[3] Ở đây có nghĩa là những hành động cưỡng hiếp, quan hệ nam 
nữ bât chính hay không hợp pháp như ngoại tình, thông dâm, 


dâm dật. 


[4] Điều này bao gồm tất cả những dạng nói dối, nói láo, nói sai 
sự thật, nói vu khống, nói lời lăng mạ, mắng chửi, nói gây chia 
sẻ, gây oán thù, nói đóc, nói tầm phảo, nói điều vô nghĩa, đồn 


nhảm. 


®© Gây Dựng & Quản Lý Tài Sản 
Gây Dựng tài sản 


“Người khôn ngoan và đức hạnh ngay thẳng 

Tỏa sáng như ngọn lứa trên đỉnh đôi 

Người ấy kiên nhẫn gầy dựng của cải mỗi ngày một ít 
Như cách đàn ong tha mật về tổ 

Sự giàu có cũng nhự vậy mà có 

Như kiến tha lâu ngày xây thành tổ. ” 


(D Quản Lý Tài Sản 


Người gây dựng tài sản theo cách này 

Sẽ có đủ lo cho gia đình, họ tộc 

Của cải nên chia thành bốn (4) phần 

Để luôn có được bạn bè và cuộc sống tốt lành 


Một phân dùng để tiêu xài, hưởng thụ. 
Hai phần đê đâu tư làm ăn, có thêm thu nhập 


1357 


Một phân để dành phòng khi rủi ro, bất trắc. 


Tài sản, của cải nên được làm ra và tích lũy bằng những công 
việc, nghề nghiệp chân chính (“Chánh Mạng” trong Bát Chánh 
Đạo). Điều này có nghĩa, theo Phật giáo, là những thu nhập hay 
sự giàu có từ những công việc như: Sát sanh, buôn bán thịt động 
vật và buôn bán vũ khí, buôn người, mại dâm, buôn bán chất độc 
hại, chất gây nghiện...đều không được cho là lương thiện, là bất 
chính và phải nên tránh bỏ. 


Những hành động trái đạo, trái luân thường đạo lý và những việc 
làm, nghề nghiệp bất hợp pháp đều phải nên được tránh bỏ. Đức 
Phật chỉ đồng tình và khen ngợi những người khôn ngoan và 
chính trực, luôn luôn tuân giữ giới hạnh Nghề Nghiệp Chân 
chính (Chánh Mạng) trong việc tích lũy thu nhập và tài sản. 


b Một điều thú vị ở đây là việc Đức Phật khuyên mọi người hãy 
tích lũy, làm giàu, gây dựng tài sản một cách kiên nhẫn và dần 
dần (như loài ong xây tổ). Điều này chắc ý Phật muốn mọi người 
không quá tham lam, không làm giàu mau chóng băng mọi giá sẽ 
dẫn đến việc vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật và gây hại cho 
người khác. 


về mặt quản trị kinh tải, điều này cũng có giá trị khuyên dạy thứ 
hai rất quý giá, khi trong thời buổi ngày nay, quá nhiều người 
quá tham lam làm giàu nhanh chóng, băng những việc đầu tư, 
đầu cơ vảo tài chánh, bất động sản, vào những công việc mang 
tính rủi ro cao. Và kết quả là gì? Một số ít người may măn thì 
được làm giàu nhanh chóng, nhưng hầu hết mọi người đều sa sút 
hoặc về lại tay trăng, thậm chí phá sản, nợ nần, thậm chí tủ 
tội...theo những chu kỳ khó dự đoán của nền kinh tế giao thoa 
toàn cầu khó dự đoán hiện nay. 


Về mặt tinh thân và phúc lợi cá nhân & gia đình, những người 
theo chiên lược “chậm mà chặc” có vẻ bình an và theo đúng với 


138 


lời Phật dạy hơn. Một người đầu tư, làm ăn hay tích lũy tài sản 
một cách chậm hơn thường ôn định và ít gặp rủi ro hơn, nên thời 
gian còn lại để được hưởng thụ, được sống và chăm lo gia đình 
chắc chắn sẽ có nhiều hạnh phúc hơn trong đời so với những 
người bận rộn, nôn nóng khác. 


Tài sản thì nên được chia thành bốn (4) phần, có nghĩa là: 


= Một phần dùng để chi dùng cho mọi tiêu dùng sinh hoạt gia 
đình, người thân và ăn học của con cái. Trong đó, nếu có thêm 
lòng từ bi, nên dành ra một phần từ phần này đề làm những công 
việc từ thiện, giúp đỡ những kẻ nghèo khó, đơn độc, bệnh tật, 
gặp tai ương, làm những việc công đức như cúng dường giúp đỡ 
những bậc chân tu, hay những đóng góp cho những công trình 
phúc lợi của xã hội như làm câu đường, trường học, bênh viện, 
chỗ ăn ở cho trẻ thơ mồ côi, người già bất hạnh, bị con cháu bất 
hiểu bỏ rơi... 


= Hai phần tiếp theo dùng cho việc đầu tư, làm ăn, có thể là 
những khoản đầu tư dài hạn hay trung hạn theo ý nghĩa hiện đại, 
để duy trì nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, để bù lại những 
phần đã chi xài hằng ngày như đã nói trên. 


— Phần còn lại dành để riêng, phòng cho những lúc cấp bách, 
rủi ro. Phần này nghe có vẻ lãng phí và lo quá xa, tuy nhiên nó là 
“phần bắt buộc” không kém phân quan trọng. Vì sao? Vì vận rủi 
và bất trắc có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, vì bản chất đời sống và 
con người là vô thường. Bạn cần phải chuẩn bị tư tưởng và 
phương tiện để đối mặt với chúng. 


Những bất trắc rủi ro bao gồm cả những rủi ro trong làm ăn, kinh 
doanh. Ví dụ, nếu bạn không dự trữ một phần này, thì xã hội, 
tình hình kinh tế, thị trường hay khủng hoảng bất ngờ làm doanh 
nghiệp bạn sa sút và phá sản hay bạn bị trở nên thất nghiệp, lúc 
đó bạn lẫy đâu ra nguồn thu nhập để sống hay hy vọng tái tạo lại 


l59 


công việc mới?. Nhiều người trăng tay vì đã luôn luôn tiêu xài và 
dùng hết số tiền, của cải, nhà cửa, tài sản vào đầu tư những công 
việc, thậm chí vay mượn thêm ngân hàng. Cho nên khi công việc 
trì trệ, thị trường sụp đô, người đó trở thành trắng tay, thậm chí 
phá sản, nợ nàn chồng chất sau khi dốc hết tiền bạc vào những 
canh bạc làm ăn vì muốn làm giàu hay gỡ lại nhanh chóng. Một 
kết quả nên phòng tránh và không đáng để xảy ra trong cuộc đời 
mình!. 


Nếu không phòng hộ, bảo hiểm và rủi ro, bất trắc xảy ra với 
mình, thì cuộc sông tỉnh thần & gia đình cũng bị liên lụy, ảnh 
hưởng theo. Người khôn ngoan và chánh trực lẫy sự “an bình & 
hạnh phúc của gia đình và bản thân mình” đặt lên hàng đầu, 
thì luôn luôn khiêm tốn và tránh bỏ những thái độ “liều lĩnh” hay 
“quá tham” như vậy. Bởi vì sau cùng thì sự bình an & hạnh phúc 
là điều quý nhất trong cuộc sống này. 


Đức Phật đã từng nói rằng, cuộc sống không nên để bị đến 


những lúc bê tặc, nợ nân; và sự “không nợ nân” đã là một niêm 
hỷ lạc (vô trái lạc) & hạnh phúc Tôi. 


$ Chú Thích: 


Phần “Quản lý tải sản” này được nói ở phân sau của Kinh nảy, 
tuy nhiên người việt muôn đem lên phân “Tài Sản (2&3)” này đê 
tiện đọc một lân về cùng một chủ đê khuyên dạy. 


© Bảo Vệ Tài Sản & Của Cải 


140 


Muốn bảo vệ tiền của & không bị mắt tài sản đã có, cách tốt nhất 
là tránh xa những việc làm, những nguy cơ có thể gây ra mất 
mát, làm phung phí và tiêu tan tiền của. Người xưa thường than 
thở và căn dặn: “Tiền vô nhà khó, như gió vô nhà trồng”. 


Đức Phật đã dạy răng nên tránh xa những “cửa ra” phung phí 
tiên của và có sáu (6) cửa đê phung phí tiên của mà một người 
cân phải tránh xa, đó là: 


(1 “Uống Rượu, Hút Chích”: Gây mất tự chủ & có 06 hiểm 
hoạ có thê xảy ra: 


()  Phung phí tiền của & mất tài sản thật sự; 
(1ñ) Gây lộn, cãi vả, xích mích; 

(11) Gây bệnh tật; 

(iv) Mang tiếng xấu rượu chè; 

(v)_ Tư cách không đàng hoàng, đứng đắn; 
(v1) Làm ngu muội trí óc. 


(2) “Đi ra ngoài đường phố vào những giờ không thích hợp”: 
Có 05 hiêm hoa có thê xảy ra: 


()_ Bản thân không được bảo vệ và đề phòng, và vợ con vì thế 
cũng không có ai bảo vệ; 

(ii) Tài sản, tiền của vì thế cũng không có ai bảo vệ; 

(ii) Bản thân, thêm vào đó, có thể bị rơi vào trường hợp đối 
tượng bị tình nghi trong những chỗ có tệ nạn gây ra; 

(iv) Tên tuổi bị tin xấu đồn đại; 

(v) Sẽ gặp nhiều rắc rồi, phiền phức khác. 


141 


(3) “Tụ tập, đình đám”: Có 06 “khuynh hướng” xảy ra khi tụ 
tập, đàn đúm: 


Việc giải trí, thư giản có chừng mực là điều bình thường đối với 
nhũng người tại gia. Tuy nhiên, một khi những người mà tập 
hợp, đình đám thì thể nào cũng xảy ra những gợi ý, những rủ rê 
để luôn luôn tìm những chỗ tiệc tùng, đàn hát, ăn chơi, thậm chí 
tha hoá, sa đoạ. Những hiểm hoạ mà Đức Phật đã nhắc đến trong 
Kinh cũng tương tự như những chỗ mà ngày nay nhiều người, 
nhất là những người nhiều tiền nhiều của hay tìm đến, ví dụ như 
là: 


¡.. Luôn tìm chỗ có nhảy múa, gợi dục (như vũ trường disco...) 

ii. Luôn tìm chỗ xướng ca, hát hò (Karaoke...) 

iii. Luôn tìm chỗ có nhạc, (như sân khấu, quán xá, quán cafề...) 

iv. Luôn tìm chỗ phim ảnh (như tìm phim bạo lực, khiêu 
dâm...) 

v.. Luôn tìm chỗ có biểu diễn (thời trang, nhảy đường phô...) 

vi. Luôn tìm chỗ có những màn “giải trí” khác như ăn nhậu, 
đánh bài, đua xe, hút chích...hoặc những trò giải trí cũng vô 
hại, nhưng cũng vô ích, giết thời gian mà thôi... 

Mặc dù ngay vấn đề “ Z2?” này trong kinh, Đức Phật không nói 
rõ đến việc tụ tập rồi uống rượu, hút chích hay làm những việc 
không lương thiện khác, nhưng ý nghĩa này rất dễ thấy trong 
cuộc sống ngày nay, khi đa số con người sống chạy theo vật 
chất, đánh mất bản thân mình vào nhiều việc vô bổ (một ví dụ 
như uống rượu, nhậu nhẹt liên tục). 


Không phải là tất cả, nhưng rất nhiều người thường phải tụ tập ở 


đâu đó để gặp nhau, ngay cả họ là những người không phải thật 
sự thân thuộc nhau. Họ tụ tập nhau sau một lần chơi thể thao, sau 


142 


một ngày làm việc hay sau một tuần làm việc... Và đa số việc 
đầu tiên họ làm là ngồi xuống bên bia rượu. Nếu bạn thử lẫy bia 
rượu ra khỏi bàn, chắc chắn họ chăng còn ngồi bao lâu, vì đâu có 
công việc nghiêm túc nảo cần phải ngồi nói cả buổi cả ngày như 
vậy!. 


Còn nếu tưởng tượng những đối tượng hư hỏng, vô công rồi 
nghề, thậm chí là những người tội phạm khác hàng ngày, hàng 
đêm tụ tập và mỗi ngày lôi kéo thêm biết bao nhiêu người sa ngã 
mới, gây ra không biết bao nhiêu tệ nạn mới hay tan thương mới 
cho bao nhiêu gia đình. Những điều này đã và đang xảy ra hàng 
ngày trong xã hội. Nhiều đến nỗi sáng ra bạn chỉ cần cầm bất kỳ 
một tờ báo thời sự nào ở địa phương, bạn cũng có thê đọc thấy 
những vụ tệ nạn đủ loại vừa xảy ra hôm qua. 


(4) “Cờ bạc”: Có 06 hiểm hoạ 
¡.. Nếu mình thăng, sẽ bị người thua ghét; 


ii... Nếu mình thua, sẽ tiếc than tiền của bị mất; 

iii. Lãng phí tiền của không đáng; 

iv. Lời nói không còn giá trị nêu phân xử hay bị bắt ra tòa; 

v._ Bị bạn bè, đồng nghiệp coi khinh; 

vi. Không được chào đón trong hôn nhân, vì mọi người đều cho 
rằng kẻ cờ bạc chắc chắn không thê nào làm người chồng 
hay vợ tốt. 


Sáu điều xảy ra đối với việc đánh bài, cá độ là chắc chăn xảy ra 
khi bạn tham gia vào. Không có một điều nào mà không xảy ra 
hết. Người xưa đã từng khuyên răn “Cờ bạc là bác thằng bằn” là 
vậy. 


143 


(5) “Giao du với bạn bè xấu”: Có 06 hiểm họa: 


I.Ắ. Gặp dân cờ bạc; 

II... Gặp kẻ trụy lạc, ăn chơi; 

11. Gặp kẻ nghiện rượu; 

1v. Gặp kẻ gian lận; 

v. Gặp kẻ lừa đảo; 

vi. Hay gặp bất cứ kẻ bạo động nào. 


(6) “Sự lười biếng”: Có 06 khuynh hướng xấu có thể xảy ra: 


¡.. Người lười biếng hay nói: trời lạnh quá, không thê làm được; 

ii. Người lười biếng hay nói: trời nóng quá, không thể làm 

được, 

ii. Người lười biếng hay nói: còn quá sớm...hay đã quá trễ, 

không thể làm được; 

iv. Người lười biếng hay nói: đói bụng quá...hay no quá, không 
thể làm được; 

v._ Do đó, những việc cần làm không bao giờ làm xong; 

vi. Do đó, không làm ra tiền của, và như vậy tiền của trong nhà 
cũng vơi cạn ổi. 


Không làm thì làm gì có việc nào được làm xong. Không đi làm 
gì để tạo thêm tài sản, chỉ ăn xài vào những tài sản đang cạn vơi 
đi. Và “Nhàn cư vi bất thiện”: người lười biếng là đã là “không 
lương thiện” và sẽ sinh ra những hành động bắt thiện khác. 

Đức Phật chỉ đưa ra bốn ví dụ mà người lười biếng hay nói để 
chúng ta hiểu được bản chất của người chây lười, chứ thật ra 
trong đời những người lười biếng bất thiện còn đưa ra hàng trăm 
lý do khác để không bao giờ đi làm, (như việc làm chân tay đó 
chỉ dành cho người hạ tiện ít học, mình không làm được, việc đó 


144 


không phù hợp trình độ chuyên môn của mình, việc đó không 
hợp “gu” của mình, việc đó lương ít quá, nghe nói “ông chủ hay 
bà chủ” đó hách dịch lắm nên không xin làm, thời của mình chưa 
đến nên làm gì cũng không giàu, nên mình phải “hoãn lại” để 
xem thời của mình, hay thầy bói nói tuổi mình năm nay không 
hợp để đi làm, phải qua sao hay hạn 40 tuổi, chỗ làm xa quá, 
mình thích ở nhà chăm lo vợ con hơn đi làm, cha mẹ mình đã 
giàu rồi mình còn học hành hay đi làm làm gì nữa cho mệt, hay 
xã hội bất công quá, tầng lớp của mình không thê làm ăn gì 
được...). 


)- Thật ra, bạn hãy luôn nhớ rằng, không có việc gì là hoàn hảo 
thích hợp cho mình hết, vì “tâm yêu thích việc” của bạn cũng 
thay đổi liên tục và vì công việc và đời sống cũng thay đổi hàng 
ngày. Hơn nữa, không phải chỉ có một công việc hay một cơ hội 
duy nhất dành cho bạn, bạn có thể chọn lựa trong hàng trăm, 
hàng ngàn công việc khác đề làm. 


)>- Trong sáu “cửa” làm tiêu tan tài sản, như đã nói trên bởi Đức 
Phật, thì điểm nào cũng tự giải thích rất rõ ràng. Những lý do đó 
đều rất dễ hiểu đối với chúng ta. Tuy nhiên có một điểm Phật đã 
nhấn mạnh hơn hết là “cửa “uống rượu và dùng những chất 
độc hại” nhiều lần trong bài thuyết giảng này (và trong rất nhiều 
kinh khác). Điều này có nghĩa là việc dính vào chuyện nhậu nhẹt 
hay hút chích (cũng là giới cắm thứ năm trong “Năm Giới”) là 
một trong những hiểm hoạ tôi tệ nhất và vì vậy đáng phải tránh 
xa nhât. 


Như chúng ta cũng đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong quyền sách 
nhỏ nảy, việc uống rượu và dùng những chất gây nghiện nguy 
hiểm và những hậu quả sẽ gây ra là những tệ nạn và vân nạn lớn 
nhất trong xã hội hiện đại, ở trên tất cả quốc gia, XỨ Sở nảo. 
Người ta ước tính rằng hàng ngày có hàng triệu người trở thành 


145 


tội phạm gây tội lớn nhỏ là hậu quả của việc uống rượu bia và sử 
dụng những chât ma tuý. Không đơn giản chỉ là những hậu quả 
gây ra tiêu tán tiên của, sản nghiệp. 


Như vậy, sáu (6) “cửa” hay sáu loại hành động xấu trên nếu ai 
dính vào chắc chắn sẽ làm mắt mát tiền của, tiêu tan sản nghiệp 
hay làm “nghẻo đi”. Người khôn ngoan và có đức hạnh có lẽ 
không bao giờ “dính” vào những “cửa” đó để bảo vệ những của 
cải, tiền bạc mà mình và gia đình đã khổ cực làm ra hàng ngày. 


Hay nói cách khác, cách để bảo vệ tiền của, tài sản của mình là 
phải tránh những “thói hư tật xấu” này. Và sự an bình & hạnh 
phúc sẽ theo sau, và như vậy càng tích lũy thêm khả năng ôn 
định cuộc sống và tích lũy thêm được nhiều tiền của hơn (và 
cũng có nhiều thời gian hơn vì nếu không còn “dính” các “cửa” 
kia) để có thể thực hiện nhiều việc tốt đẹp hơn và hưởng thụ 
nhiều “tiện nghi chân chính” hơn (ví dụ có nhà cửa rộng rãi hơn, 
sạch đẹp hơn, ở khu vực có môi trường sạch, an toàn hơn, con 
cái được học hành ở trường tốt hơn...), chăm sóc & báo hiếu cho 
cha mẹ được nhiều hơn, giúp đỡ anh chị em, họ hàng, bạn bẻ có 
ý nghĩa hơn; hay bố thí được nhiều hơn cho những người đáng 
thương, đáng giúp và đáng kính trong cuộc sống. 


m Tóm lại: 
Như đại ý mà Đức Phật đã giảng giải và nhắc lại trong bài thuyết 
giảng của Người: 


“Một người sẽ bê tha, hư hỏng, mắt hết tiễn của & tư cách bởi 
sảu (6) điểu này: (i) Thức đêm & ngủ ngày; (ii) trai gái & ngoại 
tình; (1i) sân hận & thù hẳn; (iv) lang bang, không nghệ nghiệp; 
(v) có bạn bè xấu, nguy hiểm; và (vi) quá keo kiệt, bủn xửn. 


146 


“Một người chắc chắn sẽ chịu nhiều đau khổ nếu luôn luôn quan 
hệ với kẻ xấu ác cùng thực hiện những việc làm xấu ác, bắt 
lương. Người đó chắc chắn sẽ chịu đau khổ trong kiếp này (vì 
gia đình khổ sở, vì tội lỗi...) và kiếp sau (theo lý nghiệp báo). 


“Một người coi nhự đã tự húy diệt, trở thành người vô dụng khi 
dinh vào sáu (6) điểu này: (i) Cờ bạc & tà dâm; (ii) Nhậu nhẹt & 
ca hát, nhảy nhót; (Hi) Ngủ ngày & đi đêm; (iv) Lang bang, vô 
nghệ nghiệp; (v) Có bạn bè xấu, nguy hiểm; và (vi) quá keo kiệt, 
bún xin. 


“Một người cả đời chỉ nhăm đến cờ bạc, tà dâm và rượu chè 
theo cuộc sông tháp hèn và trảnh xa những người đàng hoàng 
hiện trí, thì chặc chăn là kẻ vô dụng của cuộc đời. 


“Một người luôn la cả, ăn nhậu và trở thành con nghiện thì chặc 
chăn sẽ nhanh chóng chìm trong nợ nán, nghèo hèn, vô gia cự và 
mang toàn điều nhục nhã về cho gia đình. 

“Một người chây lười, biêng nhắc, không bao giờ làm xong việc 
øì), luôn chê bai việc nhỏ, luôn có lÿ do không làm việc lớn, ngủ 


ngày, ăn bám thì đã là kẻ bạc nhược, kẻ chết nhiều lần trước khi 
chết thật.” 


® Bạn Giả & Bạn Thật 


(1) Bạn Giả: 


147 


Theo Đức Phật, “Bạn giả” hay “Bạn xấu” bao gồm bốn (4) loại 
người cần phải được xem xét và nhận dạng: và bốn loại người đó 
nên được xem như “kẻ thù”, dù đang là bạn. Đó là: 


(a) Kẻ tham, chỉ biết lấy: 


- Tham lam, chỉ biết lấy, 

- Bỏ ra ít đòi được nhiều; 

- Làm điều gì chỉ vì sợ hãi bởi trách nhiệm (chứ không thật lòng 
muốn làm); 

- Làm chỉ tính lợi ích cho mình. 


(b) Kẻ miệng lưỡi, chỉ biết nói: 


- Hay nói về sự hảo hiệp trong quá khứ; 

- Hứa hẹn sẽ rộng lượng trong việc tương lai; 

- Toàn nói chuyện đạo đức suông; 

- Khi gặp chuyện cần nhờ thì không giúp được gì. 


(c) Kẻ nịnh hót, chỉ biết ba phải: 


- Điều xấu cũng theo; 

- Điều tốt hay xấu không quan tâm, miễn sao có lợi cho mình; 
- Khen mình trước mặt; 

- Nói xâu mình sau lưng. 


(d) Kẻ vô dụng, chỉ có mặt xấu: 


- Chỉ là bạn khi nhậu nhẹt (bạn nhậu); 

- Chỉ là bạn lúc lang bang ngoài đường phô, đi đêm (bạn hè 
phô); 

- Chỉ là bạn ở nơi tụ tập, đình đám (bạn chơi bời); 

- Chỉ là cùng dính vào cờ bạc (bạn cờ bạc). 


148 


m Tóm lại: 


Bạn hãy suy nghĩ lại xem mình có những người bạn như trên đây 
hay không? Theo Đức Phật, những người bạn trên đây chỉ là bạn 
giả, tức không phải bạn, mà thậm chí là kẻ thù cho cuộc đời 
mình, vậy mình nên hết sức tránh né quan hệ, giao du với những 
loại người này. 


Vì “bạn” là một phần. quan trọng trong cuộc đời của mọi người, 
có thể là một nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, công 
việc, sự nghiệp và hạnh phúc của bạn và gia đình bạn. Vì vậy, 
đây là lời khuyên thiết thực mà Đức Phật đã khuyên chàng trai 
trẻ Sigala phải nên cân nhắc và nhận dạng bạn bè. Vì sao? Vì 
không phải vào thời xa xưa của Đức Phật, mà đến mãi tận hôm 
nay, chúng ta chắc chăn đã biết rằng những người “bạn giả” trên 
thế gian này chắc là không ít. Vào thời hiện đại, khi lòng tin của 
con người đã không còn dành cho nhau nhiều và sự chạy đua với 
cuộc sống vật chất, quyền lực và đục vọng, mọi người càng cư 
xử với nhau, canh chừng nhau, nói chuyện với nhau theo hàng 
trăm cách thức đề đạt được mục đích của mình. 


Cũng không hoàn toàn vô lý khi một số người không còn lạc 
quan thường cho rằng xung quanh chúng ta ngày nay không còn 
ai là bạn thật, bạn tốt hết. Dường như mỗi người đều là “bạn 
thân" với nhau chỉ vì lý do công việc chung, quyên lợi chung, kẻ 
thù chung và vì quyền lợi riêng của mỗi người mà thôi; Hoặc có 
những người đi lại thân thiết với nhau chỉ vì nhu cầu vật chất hay 
giải trí giống nhau, ví dụ họ thường chơi thể thao chung, có ăn 
thua cá độ; hoặc họ là những người hay đánh bài ăn tiền với 
nhau. 


Họ chỉ là những người “bạn giả”, là bạn xâu, đó là: 


149 


Bạn tham, chỉ biết lấy, lợi dụng; 

Bạn môm mép, buôn lưỡi, dễo miệng; 

Bạn nịnh hót, chỉ biết ba phải, hèn hạ. 

Kẻ vô dụng, chỉ có mặt xấu (ăn chơi, cở bạc, nhậu nhẹt, hút 
sách... ). 


m Vì vậy: 


Người khôn ngoan đếu có thê nhận ra, 
Ai “bạn giả ` đề tránh xa, 
Đề giữ an toàn cho bản thân, tiên của và hạnh phúc của mình. 


(2) Bạn Thật 


Theo Đức Phật, Bạn thật hay “Bạn tốt” bao gồm bốn (4) loại 
người cần mà chúng ta có thể nhận biết; và bốn loại người đó 
nên được xem là bạn tốt, và phải nên gìn giữ, dù là trong những 
lúc khó khăn, hoạn nạn. Đó là: 


(a) Bạn giúp đỡ: 

- Luôn giúp đỡ bạn của mình trong nguy khó. 

- Luôn bảo vệ tải sản của bạn mình khi mình đang gặp nguy khó. 
- Luôn có mặt khi bạn mình gặp nguy hại 


- Luôn cứu giúp những gì bạn mình đang thiếu, lá lành đùm lá 
rách. 


(b) Bạn vẫn là bạn dù lúc huy hoàng hay tăm tối: 


150 


- Là người luôn tin tưởng mình, tâm giao chia sẻ với mình mọi 
chuyện, ngay cả những bí mật có liên quan đến bạn và mình. 

- Là người mình luôn tin tưởng, tâm giao chia sẻ, ngay cả bí mật 
lien quan đến mình và bạn. 

- Là người không bao giờ bỏ bạn trong hoạn nạn, lúc khó khăn. 

- Là người có thê hy sinh vì mình, đánh đối bản thân để cứu 
mình. 


(c) Bạn là người khuyên bảo, góp ý (chứ không nịnh hót, ba 
phải): 


- Luôn ngăn mình làm những điều sai trái. 

- Luôn khuyến khích mình làm những điều thiện tốt. 

- Luôn nói, chỉ ra hay tư vấn cho mình biết những gì mình nên 
biết, cần biết (không giấu diễm, gian trá). 

- Luôn chỉ cho bạn con đường chánh đạo và cùng đồng hành với 
mình. 


(d) Bạn có lòng bỉ mẫn & trắc ấn: 


- Luôn thông cảm, sẻ chia với những bất hạnh của bạn mình. 
- Luôn vui mừng, hoan hỉ khi thấy bạn mình hạnh phúc. 

- Luôn ngăn cản người xấu nói xâu về bạn mình 

- Luôn khen ngợi người tốt nói tốt về bạn mình. 


m Vì Vậy: 


Người khôn ngoan đều có thể nhận ra 

Ai là bạn thật, bạn tốt 

Để qua lại, kết thân 

Và luôn trân quý những người “bạn thật ” 

Để giữ an toàn, tiên của và hạnh phúc của mình. 


151 


)- Theo Đức Phật thì bạn bẻ hay tình bạn nói riêng là một yếu tố 

“ảnh hưởng” quan trọng nhất trong việc định hướng cho cuộc 
đời của một người, mặc dù người ta hay nói yêu tố quan trọng 
nhất là cha mẹ, thầy cô. Yếu tố cha mẹ thầy cô cũng “ảnh 
hưởng” rất quan trọng, song đôi khi không ảnh hưởng nhanh và 
quyết định hướng đi cho một người bằng những mối quan hệ bạn 
bè lúc còn đi học hay sau này đi làm. 


Thật vậy, một người bạn tốt có thể làm cho một người xấu trở 
thành một người tốt, có hiểu biết và có đạo đức. Nhưng một 
người xấu có thể biến một người tốt, ngay cả một người chính 
trực & đạo đức nhất, trở thành một kẻ xấu. “Gần mực thì đen, 
gân đèn thì sáng” là vậy. 


Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, nêu bạn đang có một vài 
người bạn thật sự tốt thì bạn thật là may mắn và khi bạn có chỉ 
toàn bạn tốt thì cuộc sống và hạnh phúc của bạn có thể được bảo 
vệ an toàn. 


Tuy nhiên, nếu bạn đang có một hay vài người bạn xấu hay “bạn 
giả”, chắc chắn sớm muộn bạn sẽ gặp phải những điều không tốt. 
Ví dụ ngay cả khi bạn tham gia vào một cuộc chơi thê thao 
nhưng hôm đó bạn phải chơi với một kẻ có máu ăn thua kiểu cờ 
bạc, có tính xấu khi bị thua, có đạo đức và thái độ không lành 
mạnh, thì chắc chắn sẽ xảy ra những cải vã, xung đột, và bực bội 
sẽ xảy ra với bạn. Vì đơn giản bạn đang chơi với một người bạn 
chơi “xấu”. 


Bạn Tốt, đặc biệt những người bạn thật, bạn tốt về mặt đạo đức, 
tâm linh, có tính thân hướng đạo tôt lành, thì thường sẽ dân dăt 
nhau đi đên những hạnh phúc cao đẹp hơn nữa. 


Đức Phật đã khuyên dạy từ ngàn xưa về vấn đề “bạn bè” này và 
lặp đi lặp lại nhiêu lân trong rât nhiêu kinh điên: 


152 


) “Không giao du, quan hệ với bạn xấu, “bạn giả”, chỉ trừ khi 
mình muốn tiếp xúc kẻ xấu đó để khuyên răn, góp ý hay giúp đỗ 
để trở thành người tốt!”. 


> “Bạn tốt, “bạn thật” là rất quỹ hiểm, vậy nên trân quý, gìn 
giữ những bạn tôt!`. 


© Bảo Vệ Những Mối Quan Hệ Gia Đình & Xã 
Hội 


Sáu Mối Quan Hệ Cần Được Bảo Vệ 


Cũng trong Kinh “Sigalovada Sutta” (Kinh “Lời Khuyến Dạy 
Sigàla”) này, Đức Phật đã đề cập đến việc gìn giữ những mối quan hệ 
gia đình & xã hội là những bổn phận và nghĩa vụ bắt buộc đối với tất 
cả những người tại Ø1a. 


Người trẻ tuổi tên Sigala đó thường thờ cúng sáu Phương của vũ trụ 
(Đông, Tây, Nam, Bắc, Thiên để (»zđ¡ir) và Thiên đỉnh (zeni/), theo 
như lời dạy và nghi lễ mà người cha quá có để lại. 

Đức Phật mới khuyên dạy chàng trai trẻ rằng: 


'Những Nguyên Tắc Cao Cả”, hay còn gọi là “Thánh Giới 
Luật” (ariyassa-vinaye) của Đức Phật về sáu phương thì khác. 


Theo “Thánh Giới Luật” của Đức Phật, su phương đó là: 


“Đông: Cha mẹ 
“Nam: Thấy Cô 


155 


“Táy: Vợ con 

“Bắc: Bạn bè, những người họ hàng, láng giêng... 

“Thiên để (nadir): Người ở, người làm, nhân viên 

“Thiên đính (zenith): Những người mộ đạo, người theo đạo, 
thánh nhán. 

“Con nên tôn thờ sảu Phương như vậy ”. 


Ở đây, chữ “tôn thờ' hay “thờ phụng" (øzmass eyya) thật sự có ý 
nghĩa, vì ở đây người nên tôn thờ những điều thiêng liêng, những điều 
đáng vinh danh và những điều đáng tôn thờ, những điều mang lại sự 
an bình và phúc lành cho đời sống của chúng ta, như ý nghĩa chúng ta 
đang nói trong phần này. 


Sáu Phương hay sáu Nhóm quan hệ gia đình và xã hội nêu trên được 
Phật giáo coi là thiêng liêng, đáng tôn trọng và đáng tôn thờ. Nhưng 
“tôn thờ” sáu Phương đó bằng cách nào?. 


Đức Phật dạy rằng một người có thể “tôn thờ” sáu Phương chỉ bằng 
cách thực hiện đúng nghĩa vụ đối với sáu Phương đó. Có nghĩa 
rằng, một người có thê “tôn thờ” & bảo vệ sáu phương chỉ bằng cách 
sống đúng đắn và cách thực hiện đúng đắn các Bôn Phận trong quan 
hệ với: 


1) Quan hệ Cha Mẹ & Con cái; 

2) Quan hệ Thầy Cô & Học trò; 

3) Quan hệ Vợ Chồng. 

4) Quan hệ Bạn Bè, Bà con, Họ hàng & Láng giềng; 

5) Quan hệ Chủ thuê & Người làm; 

6) Quan hệ với người mộ đạo như Tăng Ni, Tu sĩ, Thánh nhân, những 
người Phật tử tại gia... 


Những lời dạy của Phật là vô cùng thực tiễn và khoa học, luôn phù 
hợp với con người và cuộc đời cho đên tận hôm nay. 


154 


(1) Như khi chúng ta còn là trẻ thơ, chúng ta được nuôi nắng trong 
nhà bởi cha mẹ. Cha mẹ là đâng sinh thành với công dưỡng dục. 
“Phương Đông” là quan hệ Cha mẹ & Con cái. 


(2) Khi chúng ta lớn lên, giai đoạn tiếp theo là đến trường để học tập. 
Đây cũng là giai đoạn quan trọng thứ hai trong cuộc đời của mỗi 
người, lúc này chúng ta cũng dựa vào công sức và sự dạy dỗ của Thầy 
cô. “Phương Nam” biểu trưng cho mối quan hệ Thầy cô & Học trò. 


(3) Khi chúng ta trưởng thành, rồi lập gia đình. Rất nhiều yếu tố quyết 
định sự an bình và hạnh phúc cuả một người chính là gia đình của 
mình, bắt đầu băng chuyến đi xây dựng hạnh phúc của hai người bạn 
đời. “Phương Tây” là đành cho mối quan hệ giữa Vợ & Chồng. 


(4) Như đã nói trong phần , những mối quan hệ bên ngoài xã hội, 
như bạn bè, đồng nghiệp, bà con, láng giềng..., cũng là yêu tổ vô cùng 
quan trọng trong công việc và hướng đi sự nghiệp của chúng ta, nơi đó 
cũng có nhiều những quan hệ, tình bạn cần phải được gìn giữ. 
“Phương Bắc” đại điện cho mối quan hệ với Bạn bẻ, Người thân, Bà 
COI.... 


(5) Còn “Phương Thiên Đế” (Nadir) là đại diện cho mối quan hệ giữa 
Chủ & Người làm, công nhân. 


(6) Theo truyền thống lịch sử vào thời của Đức Phật, người ta hay 
nghĩ đến những vấn đề tâm linh và bắt đầu thực hành những tu tập tâm 
linh đề tìm những niềm bình an và phúc lành cao đẹp hơn những hạnh 
phúc vật chất và tinh thần của cuộc sống thế gian phàm tục. “Phương 
Thiên Đỉnh” (Zenith) chỉ về những mối quan hệ giữa những người tại 
gia và những bậc chân tu, thánh chân, tu sĩ, Tăng NÑ¡ và những người 
đáng kính ở hàng Phật tử tại gia (cư sĩ). 


Đức Phật đã rất khéo léo dùng những hình tượng của sáu (6) phương 
mả những người thời đó hay tôn thờ, hay cúng lạy chỉ vì họ sợ hãi 
những nguy hại gây ra bởi những “linh hồn' hay “những vị thần' đến 
từ những phương đó. Thay vì vậy, Đức Phật dùng hình tượng của sáu 
phương đó đề giảng dạy răng những hiểm họa, rủi ro, nguy hại hay bất 
hạnh có thê xảy đến cho mọi người là từ bên trong lối sống đạo đức và 


155 


hay sự thiếu tôn trọng và không thực hiện những bổn phận của mình 
đôi với những môi quan hệ gia đình và xã hội. 


Tất cả các “phương” đó phải được bảo vệ, phải được “tôn trọng”. Đức 
Phật dùng các phương chỉ về những mối quan hệ trong bốn giai đoạn 
quan trọng của đời người. 


Vậy sáu phương đó được “tôn trọng” bằng cách nào? Đó là bằng cách 
thực hiện những nghĩa vụ & bôn phận của một người đôi với sáu môi 
quan hệ đó. 


Tuy nhiên, bài giảng dạy này của Đức Phật dạy rõ là việc thực hiện 
nghĩa vụ được thực hiện bằng cả hai phía, thực hiện tương hỗ lẫn 
nhau. Chẳng hạn như không ai mà dạy con cái phải có hiếu phải tốt 
với cha mẹ, nhưng cha mẹ không cần phải tốt với con cái. Những mối 
quan hệ về đạo đức là được thực hành bởi hai chiều hỗ trợ nhau. 


Vì sao vậy? vì Đức Phật đã nhìn xa trông rộng, nếu tất cả những mối 
quan hệ được tôn trọng và thực hiện nghĩa vụ tốt đẹp cho nhau, gìn 
giữ cho nhau, thì xã hội và cuộc đời (vốn được cấu tạo bằng những 
mối quan hệ đó) sẽ tốt đẹp, hạnh phúc và an ninh. Điều đó là điều 
khoa học và hoàn toàn hợp lẽ. 


Bạn hãy nghĩ vì sao chúng ta cần giáo dục? Vì chúng ta khác những 
loài động vật tội nghiệp khác. Chúng ta cân tri thức và hiêu biệt đê 
thực hiện những điêu tôt đẹp. 


Một gia đình không thể gọi là êm âm, hạnh phúc, khi quan hệ tình 
cảm con cái với cha mẹ, hay vợ với chồng, chắng ra sao. Và khi 
những gia đình không hạnh phúc, thì một xóm, một khu láng giềng 
hay một xã hội cũng không thể gọi là hạnh phúc được. Đơn giản vậy 
thôi. 


Và bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu thực hiện những nghĩa vụ, để “bảo 
vệ” những sáu “Phương” đó. 


(1L) Bảo vệ phương Đông — “Con Cái & Cha Mẹ” 


156 


(a) Một người con phải có trách nhiệm đối với cha mẹ bằng năm 
(Š) cách sau đây: 


lỀ 


G5 


Vì con được cha mẹ nuôi dưỡng, nên con phải chăm sóc, 
phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu; [1] 

Phải thực hiện những công việc giùm cho cha mẹ; 

Gìn giữ danh dự vả duy trì gia phong của gia đình; 

Phải gìn giữ những gì cha mẹ đã vất vả đã làm ra và để lại 
cho mình; [2] và 

Phải tổ chức lễ nghi, cúng kính khi cha mẹ qua đời. 


(b) Còn đối với cha mẹ, cha mẹ cũng phải thể hiện tình yêu 
thương đối với con cái theo năm (5) cách sau đây: 


ch ah 


Phải nuôi dạy khuyên răn con tránh xa đường xấu ác; 
Hướng, dạy con làm điều lành, điều thiện, điều có ích; [3] 
Phải lo cho con cái được ăn học tốt; [4] 

Gả cưới con cái cho những gia đình tốt; và 

Chuyên giao tài sản cho con cái đúng lúc. [5] 


Khi con cái & cha mẹ đêu đôi xử với nhau như vây, thì 
“Phương Đông được bảo vệ” và gia đình âm êm, hạnh phúc. 


(2) Bảo vệ phương Nam - “Học Trò & Thầy Cô” 


(a) Một học trò phải có trách nhiệm với Thầy Cô theo năm (5) 
cách như sau: 


| 


.. Học trò phải kính trọng, chào hỏi lễ phép; 


2. Vâng lời thầy cô của mình; 


3 


.. Chú tâm đến những điều thầy cô cần; 


157 


4. 
»Ã 


Vâng lời khi được nhờ sal; và 
Phải cô găng học tập hết mình. 


(b) Còn đối với Thầy Cô, mình phải có trách nhiệm đối với học 
trò theo năm (Š) cách sau đây: 


bc0TPIE%0JÁS co) 


Dạy dỗ và uốn nắn học trò một cách đúng phép; 

Dạy học, dạy nghề cho học trò; 

Giới thiệu học trò với bạn bè mình, đồng nghiệp mình; [6] 
Giúp học trò đi theo hướng an toàn của cuộc sống; và 
Giúp đỡ, giới thiệu, thu xếp công ăn việc làm cho học trò 
khi đã học xong. 


Khi học trò & thầy cô đều đối xử với nhau như vây, thì 
“Phương Nam được bảo vệ”. Trường lớp luôn là nơi an toàn vả 
giá trị, và những tình cảm thầy trò đến mãi sau này vẫn không 
bao giờ phai nhạt. 


(3) Bảo vệ phương Tây — “Chồng & Vợ” 


(a) Một người chồng phải có trách nhiệm với người vợ theo năm 
(Š) cách sau đây: 


Đệ TƯ 


158 


Người chồng luôn luôn chân thật với vợ; 

Không bao giờ bớt tôn trọng vợ mình; [7] 

Phải yêu thương và chung thủy; 

Phải lo lắng phương tiện đi đứng và tiện nghi cho vợ 
mình; và 


. Làm vuli lòng vợ băng cách mua những đô trang sức, nữ 


trang...để tặng vợ mình. [§] 


(b) Đôi với người vợ, người vợ phải có trách nhiệm với người 
chông theo năm (Š) cách sau đây: 


1. Phải trông nom, chăm sóc mọi chuyện nhà cửa, nội trợ; 

m. Tiếp đãi họ hàng bên chồng, khách khứa đến thăm, bạn 
bè, bà con và những người làm công cho gia đình mình 
[9]; Không làm chồng mắt mặt với mọi người; 

3. Phải yêu thương và chung thủy với chồng; 

4. Tôn trọng & giúp gìn giữ những tài sản người chồng đã 
làm ra; 

5.. Phải tháo vát và khôn khéo trong mọi việc để giúp chồng. 


Khi chồng & vợ đều đối xử với nhau như vây, thì “Phương 


Tây được bảo vệ”. Nhà cửa và vợ chông luôn luôn êm âm, “tát biên 
Đông cũng cạn”!. 


(4) Bảo vệ phương Bắc — “Bạn bè & Bà con, Đồng nghiệp...” 


(a) Một người trong gia đình phải có trách nhiệm đối xử với bạn 
bè, họ hàng, đồng nghiệp... theo năm (5) cách như sau: 


Phải nên hoan hỉ chia sẻ và rộng lòng với người khác; 

Ăn nói hòa nhã, dễ nghe; 

Nên làm những việc có lợi lạc cho người khác; 

Phải sòng phẳng, bình đăng trong mọi điều với mọi 
người; 

5.. Nói lời chân thật, thật thà. 


In So han” 


(b) Ngược lại, những người bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp... phải 
có trách nhiệm thể hiện tình cảm đối với người đó theo năm (5) 
cách sau đây: 


159 


4. 
5: 


Bảo vệ người ấy khi người ấy cần sự bảo vệ; 

Gìn giữ tài sản người ấy khi người ấy bị khó khăn, bất 
lực; 

Phải giúp đỡ khi người khác cần; 

Không nên bỏ nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn; 
Làm nơi nương nhờ khi người ấy gặp hiểm nguy. 


Khi mọi người nói trên đều đối xử với nhau như vây, thì 
“Phương Bắc được bảo vệ”. Xóm làng, ngoài đường, xã hội đều 
được thái hoà và an toàn. Một xã hội tốt đẹp là một xã hội dần 
dần sẽ đi về hướng này. 


(5) Bảo vệ phương Thiên Đề — “Người chủ & Người làm công...” 


(a) Người chủ phải có trách nhiệm đối với người ở, người làm 
theo năm (Š) cách sau đây: 


T, 
ĐÃ 


Giao công việc phải phù hợp với khả năng của người làm; 
Phải nên trả lương, cung cấp thức ăn tương xứng với lao 
động của họ; 

Phải cung cấp thuốc men cho họ khi họ đau ốm; 


4. Đôi lúc chia sẻ một ít cao lương mỹ vị cho họ; 


Cho họ nghỉ phép và nhiều lúc phải cho thêm hoặc 
thưởng công cho họ để khuyến khích họ. 


(b) Đối với người làm thuê, vì được chủ đối đãi như vậy, nên 
cũng đáp lại bằng trách nhiệm theo năm (5) cách sau đây: 


20IÊ ¬oöÃ >0 


160 


Dậy sớm trước chủ; 

ĐI ngủ sau chủ; 

Thật thà, chỉ nhận lấy những gì được cho; 
Làm tốt mọi việc; 


RẺ 


Nói tốt đẹp về chủ, giữ gìn uy tín cho gia đình người chủ. 


Khi chủ & người làm công đều đối xử với nhau như vậy, thì 
“phương Thiên Đề được bảo vệ”. Nơi làm việc được vui vẻ và 
an toàn. Đời sống của hai bên đều được chăm lo. Hai bên được tôn 
trọng lẫn nhau. 


(6) Bảo vệ phương Thiên Đỉnh — “Bậc chân tu & Người tại gia” 


(a) Những người tại gia phải có trách nhiệm đối với những Bậc 
chân tu, người mộ đạo, tu sĩ, thánh nhân, ..... theo năm (Š) cách 


sau đây: 


nhớ UV In vệ 


Có hành động quý mến; 

Có lời nói quý mến; 

Có suy nghĩ quý mến; 

Mở rộng nhà cửa tiếp đón; 

Chăm lo, cấp dưỡng cho những nhu cầu vật chất của 
người “xuất gia” với lòng thương mến và kính trọng. 


(b) Ngược lại, những Bậc chân tu, người mộ đạo, tu sĩ, thánh 
nhân...có trách nhiệm đối với những người tại gia theo sáu (6) 
cách như sau: 


HẺ uc 


Hướng dẫn họ đi theo con đường tốt, làm điều thiện; 
Hướng dẫn họ tránh xa điều xấu, điều ác; 

Thương mến họ với suy nghĩ tốt đẹp; 

Truyền đạt, giảng dạy những kiến thức (Đố /hí Pháp) mà 
họ chưa học được; 


._ Đính chính, làm rõ & giảng dạy thêm những gì họ đã học 


còn chưa rõ ràng; Chỉ cho họ con đường hướng thượng, 


lóI 


để được lên Cõi Trời, tức là con đường chánh Đạo để họ 
Làm Người Tốt!, được tái sinh những cõi phúc lành. 


Khi những tu sĩ, thánh nhân...& và những người tại gia đều 
đôi xử với nhau như vây, thì “phương Thiên Đỉnh” được bảo 


A? 


VỆ 


Cha mẹ là phương Đông 
Thây cô là phương Nam 

Vợ chông là phương Tây 
Bạn, họ...là phương Bắc 


Người làm là Thiên Để 

Tăng, Ni là Thiên Đỉnh 
Người khôn ngoan, đức hạnh 
Luôn cung kính các phương. 


Chú Thích: 


[1] Đây là bổn phận lớn nhất, quan trọng nhất mà những người con 
phải nên làm để đền đáp công ơn sinh thành ra mình, dưỡng dục mình 
nên người. Cha mẹ luôn gánh chịu mọi đau thương, cơ cực và dành 
những điều sung sướng, từng miếng ăn ngon cho con cái và luôn dõi 
mắt theo con cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Khi 
bạn trở thành cha mẹ của con mình, bạn sẽ hiểu được những cực khổ 
và tình yêu thương sâu nặng của cha mẹ mình đã luôn dành cho chúng 
ta. 


Bạn cũng biệt ở trên đời những người có hiệu với cha mẹ, ông bà của 
mình được mọi người xung quanh khen ngợi như thê nào và ngược lại 


162 


những kẻ bất hiếu, nghịch tử sẽ bị thiên hạ chê cười, ruồng bỏ như thế 
nào. 


Như Đức Phật đã tuyên dạy: “Dù chứng ta có công cha mẹ X4 trên 
vai 100 năm thì cũng không thể nào trả hết ơn nghĩa cha mẹ” 


Hơn nữa, cũng theo Đức Phật, HỊ chỉ có một cách có thê báo hiểu cha 
mẹ nhiêu nhất là cỗ găng mang “giáo pháp” đến cho cha mẹ, hay cỗ 
gắng dìu đất cha mẹ đến với “giáo pháp”. Việc hướng cha mẹ đến 
được con đường chánh đạo của Đức Phật đã chỉ dạy là việc báo hiếu 
cao đẹp nhất của một người con. 


[2] Điều này có nghĩa là là thái độ biết ơn, lòng trung hiếu và con cái 
phải thực hiện những nghĩa vụ tốt đẹp để xứng đáng với những của 
cải, gia phong mà cha mẹ đã khổ cực gây dựng và để lại cho con. 


[3] Nếu chúng ta là ở vai trò cha mẹ, thì chúng ta là người thầy, người 
cô đầu tiên của con cái, dạy dỗ, hướng dẫn con cái chúng ta làm 
những điều đúng, tránh xa những thói hư tật xấu. Và cách tốt nhất là 
chúng ta phải làm gương tốt, mẫu mực cho con cái chúng ta noi theo, 
để chúng nghe theo lời khuyên dạy của chúng ta. 


[4] Trong bối cảnh cuộc sống ngày nay, nghĩa vụ này bao gồm cả việc 
cha mẹ phải cung cấp cho con cái những sự giáo dục, học hành cơ bản 
mà mọi người được có, nói cách là trang bị cho con cái kiến thức cần 
thiết cho đời sống sau này. 


Đối với nhiều cha mẹ là Phật tử thì họ cũng có thể thường xuyên 
giảng giải cho con cái về những chân lý, lẻ sông, Phật pháp. Phần này 
rất quan trọng, nhưng trong nhiều gia đình cha mẹ rất do dự trong việc 
dạy những giáo lý cơ bản cho các con, mặc dù mình hiểu biết rất 
nhiều. Học giáo lý về đạo sẽ góp phần rất lớn trong rèn luyện những 
tư cách đạo đức khác ở gia đình, trong trường học và ngoài xã hội sau 
này. Chúng ta cũng thấy rằng đa số mọi người cùng học và hấp thu 
một nền giáo dục giống nhau trong trường học và xã hội đồng thời, 
nhưng họ lại có những tư cách & suy nghĩ đạo đức khác nhau. Đó có 
thể chính là sự khác nhau của kiến thức về đạo đức từ cha mẹ. 


163 


[5] Điều này là rất thực tế và có ảnh hưởng nghiêm trọng trong hoàn 
cảnh hiện đại. Rất nhiều cha mẹ :. không chuẩn bị gì trước khi ra đi hoặc 
thậm chí nhiều cha mẹ không hề đề lại một lời di chúc nào. Những gia 
đình Đông Á thường gặp những rắc rối này, vì sau đó con cái thường 
tranh giành nhau tài sản thừa tự và cảnh huynh đệ tương tàn đã luôn 
luôn xảy ra. Vì vậy, phận cha mẹ nên để lại lời nhắn gởi hay phân chia 
những của cải thừa tự, cho dù đó chỉ là một mảnh đất nhỏ hay chỉ là 
những khoản nợ (vật chất hay tình cảm) với người khác mà cha mẹ 
muốn con cái nào phải nhận lãnh, thừa hưởng hay gánh vác giùm. 


Mọi người được khuyên là nên hi lại một cách rõ ràng, nếu không 
sau này con cái phải tiêu tốn rất nhiều tiền của cho những luật sư, 
quan toà phân xử. Nhiều gia đình sau khi tranh chấp, phần tài sản bán 
đi chỉ đủ đề trả tiền cho nhiều luật sư và chỉ phí quan toà. 


[6] Điều này có nghĩa là thầy cô nên giới thiệu học trò mình với những 
VỊ thầy cô tốt khác để học trò có thể học hành được thêm những kiến 
thức khác hoặc có thê tìm được việc làm tốt. Thường những vị thầy uy 
tín có thể giới thiệu hoặc tiến cử những học trò tốt đến những chỗ làm 
tốt. Ví dụ: Hàng năm, những công ty lớn ở Mỹ đều tài trợ cho nhiều 
trường đại học lớn ở Mỹ. Cuối cùng để đáp lại sự đóng góp của họ, 
các giáo sư trong các trường đại học đó sẽ nghiêm túc giới thiệu 
những sinh viên tốt, giỏi về làm trong các công ty đó. 


Hơn 2.500 trước Đức Phật đã nhìn thấy tầm quan trọng của mạng lưới 
liên kêt học trò, thây cô và nghê nghiệp xã hội như vậy!. 


[7] Trong xã hội và nền văn hóa cô xưa khi mà nam giới được ưu tiên 
đứng trên thì nữ giới chỉ là tầng lớp thứ hai hay tệ hơn. Đức Phật đã 
giảng dạy điều này để khởi xướng sự bình đẳng nam nữ, vợ chồng. Đó 
là một tư tưởng tốt đẹp vào thời đó và đến tận hôm nay. 


Vì vậy, một người chông văn minh thì luôn luôn tôn trọng vợ mình, 


không bớt tôn trọng và không bao giờ được khinh khi. Điều đó sẽ 
mang lại tình cảm tôt đẹp và lâu dài của vợ chông. 


164 


[S] (a) Thời trung cô ở Ấn Độ thì không có ngân hàng, nên mọi người 
thường giữ tiền của dưới hình thức vàng bạc, trang sức. (Thật ra ngay 
cả bây giờ Việt Nam vẫn còn rất nhiều người hay vẫn còn thích giữ 
tiền bạc tiết kiệm, của cải dưới dạng vàng bạc, đá quý, trang sức). 
Những trang sức, vàng bạc này có thê trở thành của phòng thân cho 
người vợ, khi người chồng đi xa hay qua đời, để người vợ có thể lo 
nhiều việc như tang gia, chỗ ăn ở, nuôi dạy con cái, một cuộc sống sau 
này... 


Ngày nay, ý nghĩa phòng hộ này nên được hiểu như là những khoản 
bảo hiểm vê nhân thọ, những khoản tiết kiệm chung mà người chồng 
phải cố gắng thu xếp cho vợ con. 


Ngày trước, việc mua tặng vợ trang sức cũng mang nghĩa thể hiện tình 
cảm dành cho người vợ và những người vợ đền tận bây giờ cũng luôn 
luôn thích thú khi mang những trang sức đó. 


(b) Như trong Kinh này đã ghi lại, chúng ta có thể thấy sự việc mà 
Đức Phật không quên đề cập đến những món quà người chồng phải 
nên mua tặng cho vợ, cũng đủ để nói lên sự thấu hiểu và thông cảm 
sâu sắc đây tình người của Phật đối với cảm xúc & tình cảm của mọi 
con người bình thường. Về điề này, Hòa thượng W. Rahula cũng có 
nhận xét và sự cảm kích như vậy. 


[9] Những người làm công ở đây cũng bao gồm cả những người ở, 
phụ việc trong nhà. [1T], [12] 


[10] Người vợ nên có bốn phận là không nên hoang phí, tiêu xài một 
cách không đúng, mà nên góp ý tiêu xài một cách khôn ngoan, tiết 
kiệm đúng đắn những tiền của người chồng làm ra. Ngày nay, cả phụ 
nữ cũng đi làm, có nghề nghiệp như chồng thì càng phải hiểu rõ sự 
khó khăn vất vả để làm ra đồng tiền, nên cảng phải trách nhiệm và 
khôn ngoan trong tiêu xài để hài hoà tất cả mọi mục đích sống của 
người có đức hạnh và phòng hộ cho bắt trắc tương lai. 


Lời dạy thực tế của Đức Phật vẫn còn nguyên giá trị và cần thiết cho 
đến hôm nay cho đời sống gia đình. 


165 


[11] Điều này có nghĩa là hãy trao thưởng công bằng cho họ khi họ 
làm thêm, đóng góp được nhiều hơn, và ở tầm công ty thì nên tăng 
lương, thưởng khi công ty ăn nên làm ra, có nhiều lợi nhuận. Điều này 
không những làm tăng ý nghĩa đạo đức từ phía chủ, mà còn làm tăng 
lòng trung thành của nhân viên, người làm. Họ sẽ càng góp sức, làm 
mọi việc tốt hơn, và kết quả là công việc lại tốt đẹp hơn. 


Riêng về người làm công, giúp việc trong nhà, chúng ta nên luôn luôn 
đối xử với họ một cách công bằng, có tình người, như là một cách ta 
làm gương đạo đức cho con cái trong nhà nhìn thấy và noi theo. Lòng 
nhân hậu của cha mẹ đối với kẻ ăn người ở trong nhà sẽ làm tăng 
trưởng lòng trắc ân, thương người và rộng lượng tốt đẹp sau này của 
những người con. 


Trong xã hội, có rất nhiều gia đình giàu có, ăn học, nhưng đối xử với 
người làm công hay kẻ ăn người ở trong nhà rất tàn nhẫn, bất công 
hay keo kiệt. Họ sân sI với người làm như vậy vì lòng khinh khi kẻ 
nghèo, nhưng họ đâu ngờ rằng những hành động hèn hạ như vậy đã 
làm họ mắt đi rất nhiều, đó là nhân cách của họ và đạo đức của những 
con cái lớn lên sau này. Rất nhiều con cái nhà giàu được cho đi ăn học 
ở những trường học hạng nhất, nhưng ở nhà noi gương cha mẹ, đối xử 
với người làm, người ở một cách vô lễ và bất nhân. 


Chúng ta đều biết xã hội hiện tại khắp nơi đằng sau những cánh công 
kín, tường cao vẫn đang luôn diễn ra những cảnh bất nhân, đau lòng 
như vậy. Chúng ta hãy cầu mong cho mọi người đừng làm vậy nữa. 
Đừng rẻ rúng người nghẻo hèn nữa!. 


Ở những nước văn minh, những người bạc đãi, luôn chửi rủa, đối xử 
tệ với người làm, thường bị ra toà. Kết quả là họ trở thành người luôn 
luôn thấy xấu hồ, nhục nhã trước mặt toà án, bạn bè, họ hàng... những 
hành động hèn hạ, bất nhân như vậy. Và hình như “chế độ nô lệ” bất 
nhân đã kết thúc từ lâu rồi mà, phải không các bạn? [12] 


[12] Về điểm này, chúng ta có lẽ sẽ vô cùng ngạc nhiên về nội dung 
lời khuyên của Đức Phật được nói ra hơn 2.500 trước khi chế độ nô lệ 
là “hợp pháp" và phổ biến ở khắp nơi ở Ấn Độ và thế giới, khi mà mọi 


1ó6 


nô lệ, người ở bị bóc lột một cách tự do, mà Đức Phật lại đề xướng 
cho họ những ngày nghỉ, ngày phép... để nghỉ ngơi và về thăm gia 
đình, cha mẹ. Tư tưởng công bằng và cao đẹp này chỉ được thực hiện 
một cách chính thức bởi nhân loại sau hơn 2.400 năm sau đó, khoảng 
100 năm trở lại đây, sau khi những tổ chức “Công Đoàn” được lập ra 
trên thế giới. 


[13] Điều này không chỉ có nghĩa là những thái độ, suy nghĩ, đối xử 
một cách lễ phép và kính trọng trực tiếp đối với những người thầy tâm 
linh (tu sĩ, sư, ni hướng, dẫn mình trên con đường học đạo). Nhưng 
điều này còn bao gồm tất cả những hành động lương thiện, tốt lành, 
những hành động công đức, tu tập mà bạn làm với tất cả những người 
khác. Khi làm những điều đó (hay đúng hơn là thực hiện lòng rộng 
lượng Bồ Thí, tuân giữ Giới Hạnh đạo đức & Thiền tập cho Tâm trong 
sạch, tức làm theo công thức “Hãy làm người tốt!” như quyền sách 
này muốn nói) thì bạn mới thực sự trả ơn cho những vị thầy. 


Giống như để tỏ lòng tôn kính và biết ơn Đức Phật, theo Đức Phật, thì 
mọi Phật tử nên thực hành những lời dạy (giáo pháp) mà Đức Phật 
hơn là những thái độ cung kính, lễ lạy bề ngoài. 


[14] Điều này có nghĩa là những người tại gia nên có bổn phận cúng 
dường những thức ăn, hoa quả, phương tiện...tuỳ theo hoàn cảnh của 
mình để giúp cho những bậc chân tu có phương tiện đề tu hành, và để 
trả ơn lại công đức của những người cúng dường, các tăng & mi sẽ có 
bốn phận giảng dạy giáo pháp cho mọi người [15]. Khi cúng dường, 
bạn nên lưu ý một số điều: 


(a) Chúng ta chỉ cúng dường cho những bậc chân tu đáng kính, luôn 
giảng dạy (bố thí pháp cho mọi người), không cúng dường cho những 
người rõ ràng giả mạo tu hành, hành nghề bằng tôn giáo, làm mê muội 
mọi người băng những hủ tục, cúng bái mê tín, dị đoan và lấy tiền của 
mỌI người. 


(b) Nếu bạn không biết chắc về những vị Tăng, Ni đó là chân tu hay 


đạo đức giả hay đang bị lầm đường và nếu không cúng dường, tôn 
kính thì bạn sẽ thây lòng không đúng, thì bạn vẫn nên cúng dường với 


167 


lòng thành kính và trong tâm bạn nghĩ rằng “Mình cúng dường cho 
Tăng (NI) Đoàn, chứ không phải một mình vị Tăng hay Ni đó”. 


(c) Trong bối cảnh hiện nay, nếu có Tăng hay Ni nào nhất định hỏi 
bạn phải cúng dường loại đồ vật nào theo ý của thầy ấy mà bạn cảm 
thấy đồ vật ấy không thật sự thiết thực, hữu dụng cho mục đích Phật 
sự cao cả, thì bạn nên bỏ ý định cúng dường chỗ đó. Còn rất nhiều 
những nơi những Tăng, Ni là bậc chân tu đang thiếu thốn rất nhiều 
phương tiện để tu hành, như là một vài cân gạo, Ít tài vật để sửa sang 
một tượng Phật, tạo thêm vải chỗ ngồi hay mua thêm kinh sách cho 
Đạo tràng..., bạn hãy tìm đến đó mà cúng dường. Đó là công đức vô 
lượng!. 


> [Đọc thêm phần “Bồ Thí, Cúng Dường” trong quyền “Giáo Trình 
Phật Học” do cư sĩ Chan Khoon San, Nxb. Phương Đông|. 


(d) Tương tự vậy, trong khi việc cúng dường cho Tăng, NI, chùa 
chiềng, thiền viện, tịnh xá.. -à hành động công đức vô lượng, nếu khi 
bạn cần thỉnh một vị thầy về vấn đề tâm linh, (Ví dụ đến nhà tụng 
kinh cho người mới tang lễ, cho đến việc tụng kinh cầu an, cầu siêu 
hay giải hạn, giải sao...), mà có sư thầy nào mà ra giá, yêu cầu thanh 
toán tiền mặt...cho việc tụng niệm đó thì bạn không nên chấp nhận, vì 
điều đó là không đúng đối với bạn (việc tụng niệm không thanh tịnh), 
vì điều đó cũng không đúng đối với vị thầy đó (thầy đó không thanh 
tịnh). 


)- [Đọc thêm bài giảng “Mê Tín Hay Chánh Tín”, “Chúng Ta Đi 
Chùa Đê Câu Xin Hay Đê Tu Theo Phật” của HT. Thích Thanh Từ). 


Khi bạn thỉnh mời một vị Tăng hay Ni đến để tụng kinh theo “đúng” 
hướng dẫn & ý nghĩa cao đẹp của nhà Phật, vị tăng, ni đó sẽ hoan hí 
đến ngay (cho dù bạn hay người đã mất là những người không thanh 
tịnh, nôi tiếng thất đức), thì điều đó là đúng đắn và mang lại an lạc của 
việc tụng niệm. Và sau đó, tùy theo khả năng, bạn có thể mang hoa 
quả, gạo, hay bất cứ vật phẩm gì mà nhà chùa có thể cần để tôn kính 
cúng dường, như một cách thể hiện lòng biết ơn “một cách tôn kính”. 
Như vậy là thanh tịnh cho tắt cả. 


(e) Cúng dường bằng lòng tôn kính, bằng hành động tốt đẹp lương 
thiện hằng ngày, bằng vật chất như: thức ăn, thuốc men, gạo đậu, ly 


1ó8 


chén, cho đến vải vóc để may y...cho đến một nải chuối, một bó hoa, 
nhang đèn...đều là những hành động công đức vô lượng hơn mọi hành 
động công đức, bó thí khác (sau cúng đường Phật), tùy theo khả năng 
của mình. 


Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng phải có tiền mặt, phải có nhiều quả tặng 
có giá trị vật chất cao mới dám đem cúng dường Tăng, Ni. Đạo Phật 
không có điều gì ràng buộc trong việc cúng dường hết, mà chỉ khuyên 
không nên cúng dường những đồ vật nào không thanh tịnh, không 
lương thiện, không dùng được bởi Tăng, N¡ theo giới luật của người 
xuất gia. 


)- Thật ra ở những xứ theo Phật giáo nguyên thủy và Giới Luật tăng 
đoàn thời Đức Phật, việc cúng dường tiền bạc là không được. Tăng, 
Ni đều bị nghiêm cắm nhận tiền trực tiếp từ người cúng dường, cho 
đến ngày hôm nay. Trong trường hợp này, bạn nên trao tiền cho một 
đại diện của các tăng ni, ví dụ là một người cư sĩ đáng kính, để người 
này sau đó có thể mua những thức ăn, vật dụng...cho các tăng, mi sử 
dụng cho mục đích tu hành và Phật sự. 


[15] Về phương diện đạo Phật, điều này xin nhắc lại cũng có nghĩa là 
các Tăng, Ni phải có bổn phận giảng dạy (bố thí Pháp), hướng dẫn, 
chỉ dạy cho các người tại gia việc thực hành những việc Công đức, 
giữ Giới hạnh đạo đức & Thiền tập cho tâm trong sạch (Ba vấn đề cơ 
bản để “trở thành người tốt!”), nhăm đạt được những tiễn bộ về trình 
độ tâm linh, tăng trưởng những phẩm chất thánh thiện như “Từ, Bi, 
Hỷ, Xả”; và hơn nữa luôn chánh niệm hành thiền để chứng đạt những 
niềm an lạc & phúc lành cao sâu hơn trong kiếp sống này. 


Hành động cụ thể là các thầy phải luôn gần gũi với những người tại 
gia để chỉ dạy giáo pháp dần dần cho họ, lập những nhóm Phật tử 
(Đạo tràng) để học tập giáo pháp ở chùa, tịnh xá hay thiền viện, lập 
những khóa thiền tập từ căn bản cho đến bậc chuyên sâu dành cho 
những người tại gia & các Phật tử cho đến bậc chuyên sâu, hoan hỷ đi 
đến những vùng xa, vùng nghèo để giảng dạy chữ nghĩa & giáo pháp 
cho những người bất hạnh, bị thiếu thốn điều kiện ở đó. 


Các thầy luôn luôn khuyên bảo Phật tử ngày đêm giữ giới hạnh (Năm 
giới, Tám Giới, Mười giới) là cách đê luôn luôn mang lại & bảo vệ 


169 


Cuộc sống an lành cho tất cả mọi người. Đó là điều thiết thực mà các 
Tăng NI nên làm đôi với các Phật tử hay người tại gia trước khi giảng 
đạy sâu rộng hay hướng dẫn họ đên những việc tu tập cao sâu hơn. 


170 


@ Những Phẩm Chất Đề Thành Đạt 
I. Những Phẩm Chất Của “Những Cá Nhân Thành Đạt” 


Có trí khôn, đức hạnh 
Nhẹ nhàng và hùng biện 
Khiêm tốn và uỗng nắn 
Đó là người thành đạt. 


Năng nỗ không lười biếng 
Không nản chỉ, nản lòng 
Đạo đức và thông thái 

Đó là người thành đạt. 


Là thấy hay lãnh đạo 
Dễ tính và thân thiện 
Tử tế, không ích kỷ 
Đó là người thành đạt. 


Những phẩm chất của một cá nhân thành đạt là phẩm chất thuộc 
cả hai phần trí thức và đạo đức, trong đó những phẩm chất về 
đạo đức luôn luôn là nền tảng, nền móng cho những phẩm chất 
khác để tạo nên một người thành đạt. Người xưa nói răng, không 
có đức làm nên tảng, thì dù có tài đến mấy cũng là người vô 
dụng. Người có đức mà không có năng lực gì thì làm gì cũng 
khó mà thành đạt. Tuy vậy, người ta vẫn trân trọng người có đức 
mà không có tài hơn là người có tài nhưng thất đức. 


171 


Đầu tiên, những phẩm chất là (1) Trí khôn và Đức hạnh thì mới 
có được sụ thành công lâu bên. Trí khôn và đức hạnh giúp cho 
một người không những nhận dạng được, phân biệt được đúng 
sai, mà còn tránh được những việc làm sai trái, không thiện lành. 


Một người cũng nên (2) Nhẹ nhàng, từ ái, không có thái độ cáu 
gắt, không xúc phạm người khác. Đó cũng là người luôn luôn (3) 
Khiêm tốn, nhẹ nhàng và dễ sửa đối những lỗi lầm của mình khi 
được người khác uốn nắn, góp ý. 


Tiếp theo là những phẩm chất giúp ích cho sự thành đạt trong 
công việc. Ai muốn thành công một việc gì thì phải sẵn sảng và 
(4) Siêng năng làm việc đó. Không có ai lười biếng mà thành 
công được, vì nêu không làm thì lây gì để làm xong hay thành 
công. Sau đó, khi làm gì muốn thành công thì (5) Không được 
nản lòng, nản chí trước khó khăn, thử thách. Phâm chất này là rất 
quan trọng để mang lại sự thành đạt hơn những người khác. Bởi 
vì nêu công việc nào cũng dễ dàng, cũng không có gì rủi ro thì ai 
chăng làm được. Nhưng trên đời việc gì cũng có khó khăn và rủi 
ro, nên phẩm chất không nản lòng, không nản chí trước khó khăn 
là bản chất cần có đề thành đạt. 


Vì dụ, tu hành và làm trong sạch thân tâm là con đường giải 
thoát. Tuy nhiên, nếu việc tu hành là dễ dàng, thì chắc ai cũng đi 
tu và đã có nhiều người tu thành công rồi. Nhưng tu hành cũng là 
một sự nghiệp khó khăn từ những ngày đầu cho đến tận mai sau. 
Rất nhiều bậc chân tu đã luôn luôn kiên trung, không nản chí 
trên đường tu tập. Vì vậy, sự không nản chí là một bản chất quan 
trọng đề thành đạt mục đích. 


Luôn có thái độ (6) Hiền hòa, vui vẻ và (7) Cởi mở và thân thiện 
và (8) vó tư cách, đối xử tử tế, lời nói tử tế (ái ngữ) với mọi 
người. (9) Không ích kỷ hẹp hòi mà luôn luôn trao đổi, chỉ dẫn 
những kiến thức cho người khác, luôn rộng lòng từ bi bố thí cho 
những người đang cần giúp đỡ. 


172 


) Đó là những phẩm chất của những người thành đạt, theo như 
Đức Phật đã giảng dạy. Những phẩm chất cao đẹp này chắc chắn 
là nền tảng và chắc chắn xứng đáng có ở những người thành đạt. 


Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, “định nghĩa” về một người 
thành đạt đã không còn đầy đủ như vậy. Ngày nay, khắp nơi 
người ta định nghĩa người thành đạt theo tiền bạc, của cải hay 
danh tiếng nhiều hơn. Hễ cứ thấy ai giàu lên thì người ta gọi là 
người thành đạt. Đó chỉ là một mặt về mặt vật chất, về mặt trí 
khôn chứ hoàn toàn không có và không được xét đến vấn đề đạo 
đức hay nhân cách. Ngay cả rất nhiều người cũng chăng hề có trí 
khôn hay kinh nghiệm hay sự tháo vát hay sự đầu tư trí óc nào 
đáng kê hơn chỉ là sự may mắn vì “thời cuộc”, và những vòng 
xoáy thăng trầm lên xuống của nên kinh tài, cũng được ca ngợi 
là người thành đạt. 


Người thành đạt lâu bền là người thành công dựa trên nền tảng 
của trí khôn và đạo đức, mà trong đó đạo đức lại là nên tảng của 
trí khôn. 


II. Những Phẩm Chất Của Những “Người Lãnh Đạo 
Thành Đạt” 


Rộng lòng và từ di 

Luôn giúp đỡ mọi người 
Luôn đối xử công bằng 

Ở mọi lúc, mọi nơi 

Bốn phẩm chất thành đạt 
Giữ cho đời tốt đẹp 


Giống như trục bánh xe 
Náng đố cả chiêc xe 


173 


Thiếu những phẩm chất này 
Thì một người thành đạt 
Cũng như người bất hiếu 
Không trả ơn cha mẹ 
Không tôn kính cha mẹ 


Đây là những phẩm chất cần thiết, cần có của một nhà lãnh đạo 
thành đạt. Ở đây, khái niệm phẩm chất của người lãnh đạo xã hội 
đã được mở rộng ra, vì vai trò quan trọng của họ trong việc thịnh 
suy, an bình hay bắt an, của đời sông xã hội. Một người lãnh đạo 
thành đạt là người phải luôn có bốn phẩm chất “để thành công” 
tích cực này”. 


Dù là lãnh đạo trong chính quyền hay kinh tài, người lãnh đạo 
phải (L) Rộng lượng, không ích kỷ, không quá tham lam. Nếu 
không có những phẩm hạnh này thì người lãnh đạo dễ sa vào 
tham nhũng, ăn cặp của công hay biển thủ. Tham nhũng đang là 
vẫn nạn của rất nhiều nước và xã hội trên thế giới. Mức độ tham 
nhũng trong thời đại ngày nay vẫn còn là thước đo cho mức độ 
phôn thịnh, văn minh, hạnh phúc và công bằng của một xã hội. 


Như vậy, một người lãnh đạo thật sự phải là người thành công 
trong việc lãnh đạo, và không ích kỷ, không tham lam, không 
tham những và luôn luôn (2) Từ tâm hướng những phúc lợi của 
xã hội đến những tầng lớp nghèo khó, những hoạt động từ thiện, 
những công trình cải tạo an sinh và cuộc sông cho nhưng người 
thiếu đặc quyền và thiếu may mắn. Bằng cách này, xã hội sẽ dần 
dần cải thiện về sự công bằng và hạnh phúc. 


Sự (3) Công bằng của người lãnh đạo được nhắn mạnh ở đây. Đó 
là sự giúp đỡ, chính sách nâng đỡ dành cho mọi nơi, mọi miền, 
mọi sắc tộc, mọi thành phần kinh tế & tôn giáo trong xã hội một 
cách công bằng. Cả xã hội đều được phát triển và đi lên. 


174 


Vì vậy, những phẩm chất này được cho là nối kết, giữ vững mọi 
cuộc đời trong xã hội với nhau, như trục bánh xe nối kết chuyên 
động của cả chiếc xe vậy. Nếu ngược lại, chỉ có hẹp hòi, phân 
biệt, ích kỷ, tham lam, tham nhũng và bất công, thì xã hội chắc 
chắn sẽ tan rã, theo nghĩa này hay nghĩa khác, niêm tin của tất cả 
cũng không còn, mạnh ai nây lo, mạnh aI nây trục lợi, kẻ giàu 
người nghèo cảng ngày càng xa cách, căng thắng. Đó là một xã 
hội không đáng có, mà rất nhiều nước trên thế giới đã và đang 
hình thành. 


Những người lãnh đạo hiểu được và có được những phẩm chất 
này, thường xuyên thực hành những phẩm chất này, thì họ luôn 
thành đạt được đạo đức cao đẹp, danh tiếng tốt và sự ca ngợi từ 
phía nhân viên, quần chúng và cộng đồng. Và trở thành những 
nhân tố góp phần vào sự an lạc và phúc lợi của cộng đồng và 
toàn xã hội. Như vậy đó cũng là những phẩm chất làm nên công 
đức. 


Ý Phật so sánh như vầy, thà là một người không thành đạt mà có 
đức độ thì còn được coi là hiếu thảo với cha mẹ, còn hơn là 
người thành đạt mà không có đức, làm ô danh cha mẹ, làm mọi 
người và dư luận chê bai, làm cha mẹ đau khô bắt hạnh. 


175 


À Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


1. “4n Approach to Buddhist Social Philosophy ” (Ti rếp Cận 
Triết Lÿ về Xã Hội của Phật Giáo) -— tác giả Ngài Ven. P. 
Gnanarama. 

2. “A Constitution for Living” (Thiết Lập cho Cuộc Sống) - tác 
giả Ngài Bhikkhu P.A. Payufo. 

3. “Buddhism ƒor Every Man ` (Đạo Phật cho Mọi Người) — tác 
giả W.G. Wfeeraratne. 

4. “Moral & Ethical Conduct da Buddhist” (Phẩm Hạnh Đạo 
Đức & Lương Tám của một Phật Tủ) — tác giả Tiên sĩ S. K. 
Sri Dhamnananda. 

5. “Siøalovada Sutta” (Kinh Lời Khuyên Dạy Sigala) — bản dịch 
( giảng giải của: 

(a) Hòa Thượng Tiến Sĩ W. Rahula, 

(b) Ngài Ven. P. Pemeratana, 

(c) Pùa Tan, 

(d4) Hòa Thượng Trưởng Lão Narada Thera, 

(e) John Kelly, Sue Sawyer & Victoria Yareham. 


6. “The Charter oƒ an Ideal Society” (Hiến Chương cho một Xã 
Hội Lý Tưởng) - tác giả Ngài Ven. P. Gnanarama. 


1. “The Way to Social Harmony” (Con Đường Đi Đến Hòa Hợp 
Xã Hội) - tác giả Ngài Ven. U Pyinnyathiha. 


176 


Chương II 


_—— LÀM THẺ NÀO 
ĐÉ TÍCH LŨY SỰ GIÀU CÓ? 


Chương này được dựa trên căn bản của Kinh “Lời Khuyên Dạy 
WyagghpajJja`” (WyagghpaJJa Sufía). Kinh này còn có tên là Kinh 
“Dighajanu Suita”. Kinh giảng dạy về những điều kiện cần thiết 
để duy trì và tăng cao những phúc lợi vật chất & tinh thần của 
những người tại gia, bao gồm những Phật tử tại gia. 


Theo như kinh này, Đức Phật đã được tiếp cận bởi một người tại 
gia giàu có, tên là Dighajanu, đến thỉnh cầu Phật chỉ dạy. Ông 
Dighajanu đã thưa với Đức Phật rằng những người trong gia 
đình ông đều đang được hưởng lạc những tiện nghi vật chất cao 
sang, như dùng quân áo toàn bằng lụa là, nước hoa và trang sức 
bằng vàng bạc, đá quý. Ông đến để xin Đức Phật chỉ dạy những 
cách thức để “duy trì” sự giàu có và cuộc sống. hưởng lạc thế tục 
như vậy trong kiếp sống này và trong cả kiếp sống sau. 


Đức Phật đã bắt đầu giảng cho ông ta rằng sự giàu /bc sự giàu 
có về mặt vật chất & tinh thần đều được tích lũy bằng những 
phâm chất đúng đăn và thiện lành, chứ không phải bằng những 
con đường bắt chính. 


Theo Đức Phật, để tích lũy sự giàu có về vật chất thì mọi người 
chúng ta cần phải sống và làm việc theo bốn (4) cách. Để tích 
lũy sự giàu có về tâm linh & tinh thần thì, chúng ta cần phải sống 
và làm việc theo bốn (4) cách. Những cách đó được Đức Phật 
giảng giải như sau. 


177 


® Tích Lũy Sự Giàu Có về Vật Chất 


(D Bốn Cách Tích Lũy Sự Giàu Có & Tiến Bộ về Mặt 
Vật Chất 


(1) Tích lũy tài sản bằng nỗ lực làm việc liên tục & chân 
chính: 


Cũng như trong cuộc mưu sinh, Đức Phật khuyên rằng một 
người phải luôn luôn siêng năng, nỗ lực, không được lười biếng, 
khất thời một việc gì. Ngạn ngữ phương Tây có câu: Si 8Ì CÓ 
thể làm hôm nay thì không nên để sang ngày mai”. Hãy làm 
xong hôm nay. 


Cần phải hiểu rõ việc gì cần phải được làm và làm một cách hợp 
lý, đúng đắn như thế nào, và phải phân công công việc cho mọi 
người một cách hợp lý và hiệu quả như thế nào. Như vậy, mọi 
công việc và nghề nghiệp của người ấy sẽ luôn luôn được thực 
hiện trôi chảy và thành công. Đó là nền tảng giúp mang lại thu 
nhập vật chất và sự giàu có. 


`. dạy của Đức Phật có thể hiểu những phần nhân mạnh như 
Vậy. Công việc, nghề nghiệp của mình thì mình phải làm, và làm 
tốt. Ngoài ra không có phép mầu nào, lời cầu nguyện nào, hay 
việc cúng bái hay bùa chú nảo có thể giúp làm xong việc hoặc 
giúp bạn làm ra tiền của cả. Ngay cả lòng tin hay việc tôn thờ 
vào Đức Phật cũng chăng bao giờ mang lại những phân thưởng 
vật chất nào hết. Siêng năng, cân thận và hiểu biết tháo vát 
trong công việc là 3 điều kiện “cần phải có” để làm ra tiền của. 


178 


Ngoài ra, những điều kiện khác dưới đây [phần (2),(3),(4)]. chỉ 
là những điều kiện 5ổ #ợ cho những phẩm chất cản có ở phần 


(1) này. 


Khi hướng dẫn ta đến sự thành đạt về sự nghiệp, Đức Phật còn 
dạy thêm răng việc tích lũy làm giàu phải dựa vào những công 
việc, nghề nghiệp hợp pháp, chân chánh & lương thiện. Chỉ có 
cách như vậy, thì tài sản mới được bảo vệ lâu dải. Chăng hạn tài 
sản nêu được làm ra bằng những việc phạm pháp, bằng những 
việc bất thiện, bằng những việc làm hại người khác, hay tạo ra 
thù hận, thì theo thứ tự những tài sản đó có thê sẽ bị tịch thu bởi 
pháp luật, bị tai ương, bị mất mát vì nghiệp báo hay bị phá hay 
cướp lại bởi những kẻ thù. 


Ở trên đời, bạn đã từng nghe những câu chuyện phố biến về 
những quan quyền, những người lãnh đạo các ban ngành thường 
bị truy tố về những tội ăn hối lộ, tham những, biển thủ, lập bè 
phái ăn chia, hàm oan người vô tội, và những tài sản kết sù có 
được từ những hành vi bất thiện đó tưởng chừng như đã an toàn 
đã bị chính quyền tịch thu ngoài việc bản thân bị tủ tội. 


Bạn cũng từng nghe những người làm giàu bất thiện, độc ác 
cũng bị quả báo, con cháu phải nhận lãnh, ngay cả họ từng là 
người của “tổng thống” như gia đình nhà ông Nhu, ông Diệm vì 
tham lam quyên lực và của cải đã bất chấp tất cả, ngay cả vấn đề 
tôn giáo thiêng liêng của dân tộc, để rồi sinh mạng và tất cả của 
cải của gia đình đều bị kết thúc một cách bi thảm, vì nghiệp báo 
và kẻ thù. 


Bởi vậy, việc đầu tiên Đức Phật thuyết giảng cho ông Dighajanu 
cách đê mưu sinh và làm giàu là phải nỗ lực làm ăn và phải làm 
một cách chân chính. 


(2) Bảo vệ tài sản một cách đúng đắn 


179 


Để gìn giữ tài sản cá nhân khỏi rủi ro bị chi phối của chính 
quyền, Đức Phật khuyên chúng ta tạo ra của cải, tài sản một 
cách chân chính và làm đầy đủ bồn phận đối với chính quyên. 
Tức là ngoài việc mưu sinh làm giàu chân chính, chúng ta còn 
phải luôn luôn đóng thuế và những nghĩa vụ khác một cách đầy 
đủ. Khi đã thực hiện đầy đủ những bồn phận này, người giàu có 
sẽ giảm thiểu tối đa, nếu không nói là loại bỏ hoàn toàn, mối đe 
dọa bị chính quyên tịch thu tài sản. Vì đó là thu nhập và tài sản 
hợp pháp. 


Vào thời Đức Phật, người ta thường bảo vệ tài sản khỏi bị trộm 
cướp bằng cách giữ nó bên mình. Ngày nay người ta gửi tiền 
bạc, của cải với người khác như là các cơ quan tải chánh. Sự 
sụp đồ của các ngân hàng, các cơ quan tài chính ở khắp nơi 
trong những thập kỷ qua, do tham nhũng và những lý do khác, 
biểu lộ nhu cầu cần phải đầu tư tài sản một các khôn ngoan để 
bảo vệ chúng khỏi những “tên cướp của thời đại tân tiễn. Trong 
trường hợp này để có được sự bảo vệ tối đa, ta vẫn có thể làm 
theo lời Phật dạy băng cách “chọn lựa” những cơ quan tài chính 
đáng tin cậy nhất đề gửi hay đầu tư tài sản vào đó. 


Đức Phật cũng khuyên ta bảo vệ tài sản bằng cách có những 
biện pháp gìn giữ nó khỏi “lửa và nước”, — có nghĩa rộng là bao 
gồm tất cả những loại thiên tai và Biến nạn bất ngờ khác, như 
động đất, sóng thân, nguyên tử, lũ lụt... mà thoạt đầu nghe rất 
xa xôi, nhưng lại rất thường xảy ra trong thời hiện tại (như trận 
cuồng phong, động đất tsunami ở Aceh, Phuket, Nhật bản, 
Kathima (Mỹ), Việt Nam... ). 


Có các biện pháp để gìn giữ tài sản khỏi tay những “người 
quyên thuộc không tốt” (appiyato dayadato), cũng là một cách 
bảo vệ khác. Dù lời khuyên này có thể quan trọng hơn vào thời 
Đức Phật, nhưng trong xã hội ngày nay, chúng ta cũng khó thê 
bỏ qua. Thí dụ, một sô người cho thân quyên mượn những SỐ 
tiền khá lớn chỉ dựa vào lòng tin. Tuy nhiên, người được hưởng 
lợi có thê phản bội tất cả mọi lòng tin, và không bao giờ trả lại 


180 


tiền đã mượn. Trong một số nên văn hóa, các bậc cha mẹ và 
ông bà đầy lòng thương chiều con cái là dễ gặp điều nguy hiểm 
này. Những người con đã trưởng thành hoặc con dâu, con rễ có 
thể cắt xén của cải, tài sản của những người thân quyền trọng 
tuổi này. Những sự kiện nảy cho ta thấy các biện pháp để bảo 
vệ tài sản khỏi những người quyến thuộc xấu là một nhu cầu 
chính đáng đối với một số người trong xã hội ngày nay. 


Đúng đạo nghĩa là những người trong gia đình, họ hàng, quyến 
thuộc và cả bạn bè được khuyên là nên tương trợ, giúp đỡ nhau 
trong làm ăn, mưu sinh. Tuy nhiên, tất cả đều nên xem xét tư 
cách cá nhân và lý do & tiêm năng của công việc cần đầu tư 
giúp đỡ, phải góp ý, tránh những việc vay mượn hay hùn hạp có 
tính rủi ro cao. Nhiều gia đình gây dựng nhiều của cải một cách 
cực khổ rất lâu trong nhiều năm, thậm chí nhiều đời, nhưng về 
sau bị con cái, người thân làm tiêu tán trong vài lần làm ăn. 
(©© Chú Giải) 


Nói chung, Đức Phật động viên cả cộng đồng nên bảo vệ tài sản 
(arakkha sampada) cũng quan trọng như việc làm ra tài sản, thì 
mới duy trì sự giàu có và phúc lợi của người thế tục một cách 
lâu bền được. Cụm từ “arakkha sampada” mà Đức Phật dùng là 
chỉ rõ sự xác lập việc bảo vệ tài sản và sự quan trọng vượt bực 
của nó: Có nghĩa là: “Việc có biện pháp chân chính để bảo vệ 
tài sản chán chính cũng quan trọng tương tự như việc thực hiện 
một nghĩa vụ cao thượng váy”. 


(3) Có được bạn bè tốt 


Đức Phật đưa ra điều thứ ba để có được và duy trì được đời sống 
vật chất và hạnh phúc thế tục là cần nên có bạn hiền, bạn tốt. 
Bạn hiền, bạn tốt là không quan trọng là trẻ hay già, làm chung 
hay khác nghề nghiệp, cùng hay khác sắc tộc hay tôn giáo, miễn 
sao họ là những người có đức hạnh, có lòng tốt, có trí tuệ và có 
đời sống tinh thần tâm linh đáng kính. Như vậy, những người 


181 


bạn đó sẽ trở thành tắm gương, thành những người sẽ ảnh hưởng 
tôt đẹp đên sự nghiệp, việc làm và đời sông tinh thân & tâm linh 
của mình. 


Trong phần trước, (trong Kinh Lời Khuyên Dạy Sigala), Đức 
Phật đã dạy rõ những loại bạn tốt & bạn xấu và cách phân biệt 
cho chúng ta rồi. Đức Phật dạy người thanh niên trẻ Sigala rằng 
khi giao tiếp với những người xâu và vô đạo đức thì đó là 
những “cửa” qua đó tài sản sẽ bị tiêu tán như thế nào. Do đó, 
Đức Phật, với trí tuệ của Người, đã thảo luận rất tỉ mỉ những 
quan hệ, những giao tiếp có thể giúp bảo vệ hoặc làm hủy hoại 
tài sản của một người như thế nào. 


Phần khác, Đức Phật khuyên mọi người nên giữ mối liên hệ 
giao hữu với các vị thầy, các nhà cố vấn có khả năng, để học 
hỏi & trao đổi ý tưởng với họ. Bằng cách đó, họ có thể phát 
triển nhân cách, đạt được sự hiểu biết và khả năng — Đó là 
những yếu tố làm tăng thêm sự thành đạt về vật chất của họ. Sự 
lựa chọn bạn bẻ, bằng hữu...một cách khôn ngoan thì thật sự 
quan trọng trong việc mưu sinh làm giàu và bảo vệ tài sản & 
phúc lợi của mình. 


Xin bố sung thêm một chút về điều dạy này của Đức Phật 
trong bối cảnh ngày nay. Rõ ràng là làm ăn, giao du với bạn xâu 
thì sẽ dẫn đến hậu quả xấu và ngược lại. Bạn xấu có thể làm 
mình tan gia bại sản, tha hóa, thậm chí gây ra tội lỗi, trong khi 
bạn tốt sẽ là người đối tác tốt, bạn làm ăn tốt, cùng nhau đi lên. 


Nhưng trong đời sống, có một loại bạn có thê không xấu, là loại 
bạn luôn khuyến khích, rủ rê, kích thích lòng tham của mình để 
làm giàu thêm, làm giàu mãi. Điều này thật ra cũng chẳng phải là 
xấu xa, nêu việc làm giàu là chân chính và bạn biết cách phân 
chia tài sản thế nào trong đời cho có ý nghĩa. Điều nguy hiểm là 
có thể bạn sẽ dính vào vòng quay làm tiên và chạy đua vật chất, 
đến nỗi không còn thời giờ hay tâm trí để nghĩ đến đời sống tình 


182 


cảm, tỉnh thân và tâm linh. Và khi đã sa vào chủ nghĩa vật chất 
và xa xỉ bất tận, bạn lại phải dùng mọi cách, kế cả những việc 
bắt thiện, để tiếp tục làm tiền, để duy trì danh tiếng và mức độ xa 
xỉ hàng ngày đó. Đó là điều mà những người đã giàu có nên 
tránh bỏ. 


Vì sao? Vì đã có rất nhiều người sa vào con đường này vì lòng 
tham vô đáy và hậu quả dính vào tội lỗi, cuỗi cùng cũng dẫn 
đến những bất hạnh. 


(4) Chỉ tiêu một cách cân bằng 


Thứ nhất, mọi người nên sống và tiêu xài trong khả năng và 
tương xứng với tầm thu nhập của mình. Điều dạy của Đức Phật 
có nghĩa là tiêu xài một cách kinh tế, không quá xa xỉ nhưng 
cũng không quá bủn xin, hà tiện. 


Ai tiêu xài (hay đầu tư) quá đáng hay “vung tay quá trán” thường 
gặp phải nhiều vấn đề khó khăn, nợ nần, phiền não. Còn ai quá 
keo kiệt, hà tiện thì giữ của càng lúc càng nhiều, nhưng sống cực 
khổ, bất hạnh, chẳng khác gì những người khốn cùng, rồi cũng 
vô nghĩa. 


“Sự chỉ tiêu không được quá số tiền kiếm được, mà cũng không 
nên chiếm quá Ít so với tông số tiền kiếm được”. Một kế hoạch 
chỉ tiêu rõ ràng sẽ hướng dẫn một người chỉ tiêu, đầu tư và tiết 
kiệm một phần số tiền kiếm được một cách khôn ngoan. Đức 
Phật nhẫn mạnh đến sự quan trọng của một kế hoạch như vậy 


^ua32 


và cho ta biết thế nào là “cân bằng chỉ tiêu” từ hơn 2.500 trước. 


Như đã đề cập trong phần trước, Đức Phật khuyên chúng ta nên 
để 1⁄4 tiền của dùng cho các chỉ tiêu gia đình & cá nhân, 1⁄4 dùng 
để đầu tư làm ăn để duy trì & có thêm thu nhập, và 1⁄4 để tiết 
kiệm hay bảo hiểm, phòng khi những bất trắc, tai ương hay vô 
thường xảy ra cho mình và người thân. 


183 


Đức Phật cũng không quên khuyên dặn rằng, trong 1⁄4 đầu 
tiên, chúng ta nên dành một phần nhỏ để làm giúp đỡ người 
nghèo khó mạt kiếp và làm những việc công đức từ thiện khác. 
Một góc nhỏ này giúp chúng ta “Làm Người Tốt”, giúp chúng 
ta cao đẹp hơn về tâm linh và đạo đức: là một phần mục tiêu 
của quyền sách nhỏ này muốn nói với bạn!. 


- Phần dành cho việc phụng dưỡng cha mẹ già yếu cũng có 
thê trích từ nguôn 1⁄4 chi xài cá nhân này, mặc dù nhiêu hay ít là 
tùy theo điêu kiện của mỗi gia đình. (@ Chú Giải) 


Lời khuyên này của Phật vẫn mãi còn hữu ích trong xã hội hiện 
đại hơn bất cứ lúc nào khác, khi mà những sự cám dỗ về vật 
chất, tiêu xài, hưởng lạc luôn đầy rẫy khắp nơi. Các hình thức 
quảng cáo, khuyến mãi đầy hấp dẫn đưa vào mắt, tai, vào tâm 
trí ta, nào nhà đẹp, xe sang, thời trang, tình dục, du ngoạn, vả 
hàng triệu những sản phâm hấp dẫn khác làm tăng cao cơn khát 
hay “dục vọng khoái lạc giác quan” của mọi người: mà “dục 
vọng & ham muốn” chính là nguồn gốc của mọi điều “Khổ” 
trên thế gian. 


Tổng thống Mỹ Benjamin Franklin: 


%Có hai cách để được yên lòng & hạnh phúc: Chúng ta giảm 
thiểu nhụ cầu óc muốn hoặc gia tăng của cải vật chất của 
mình — Cách nào cũng được, kết quả là như nhau và mỗi 
người phải tự mình quyết định và chọn cách nào dễ làm hơn”. 


184 


«Sự hài lòng làm kẻ nghèo trở nên giàu có; Sự bất toại nguyện 
làm người giàu trở nên nghèo nàn”. 


Có thể nói những đề nghị về công thức chỉ tiêu cân bằng trên 
của Đức Phật cách đây hơn 2.500 năm là “chuẩn mực” về mặt 
kinh tế học về kinh tế cá nhân và thiết thực về phòng hộ những 
rủi ro, tránh tiêu tán tài sản, duy trì ồn định vật chất và những 
hạnh phúc thế tục của con người. 


Đức Phật nhận định rằng nếu không biết kế hoạch chỉ tiêu cân 
bằng, thì việc phát triển hay duy trì điều kiện vật chất là rất 
khó. Người biết chi xài đúng mực và không bị mắc nợ là người 
có được sự nhẹ nhàng, thư thái & vô ngại. Ngược lại ai vung 
tiền của hay nợ nân vì tiêu xài hoang phí, xa hoa; hay trút hết 
tiền vào những việc đầu tư //êu /ĩnh, không nghĩ đến nguy cơ, 
thì người đó giống như “Kẻ rung cây rót hết trái, chỉ để ăn một 
trái chín, theo lời so sánh của Đức Phật. 


- Dựa vào lời dạy của Phật về điều kiện bố trợ này, mọi người 
bình thường nên tiêu xài trong khả năng của mình, nhất là trong 
thời đại ngày nay với chủ nghĩa tiêu dùng, khuyến mãi, quảng 
cáo và tài chánh điện tử. Nếu mọi người không biết tiết chế, thì 
rất dễ làm con nợ cho ngân hàng với những thẻ tín dụng của 
mình. Ngân hàng làm tiền từ đâu ra? Chính là từ tiền của các bạn 
vay trả cho họ đó. 


Một ví dụ là ngày nay người thành thị hay đi đến những khu mua 
sắm, để giải sầu hay ăn uông cái gì đó, tuy nhiên với sức mạnh 
quyền Tũ của khuyến mãi, của quảng cáo và sự thúc giục của bạn 
bè..., rất nhiều người thường xuyên mua những thứ mà mình 
thật. sự không có nhu câu. Rốt cuộc là tiền lương tháng cũng 
không còn giữ nổi, lẫy đâu ra mà chúng ta nghĩ đến việc tích 
góp, gầy dựng tài sản. Chưa kể đến việc ăn uống vô độ, bài bạc 


185 


và sống kiểu phóng đãng, đụng đâu xài đó...cũng góp phần làm 
cho khả năng tích lũy tiền của của bạn bị mai một từng ngày, và 
rất khó mà tạo lập được một tài sản cho những mục đích làm ăn 
và phòng hộ có ý nghĩa hơn. 


(ID Bồn yêu tô dẫn đền tiêu tán tài sản và sa sút về vật 
chât 


Phóng đảng và dám dát 
Nhậu nhẹt và hút chích 
Đam mê cờ bạc 

Giao du với kẻ xấu 


(HD Bốn yếu tố giúp làm ra tài sản và tiến bộ về mặt vật 
chất 


Không Phóng đảng và dâm dật 
Không Nhậu nhẹt và hút chích 
Không Đam mê cở bạc 

Không Giao du với kẻ xấu 


Đề giải thích về những yếu tố này, Đức Phật đã dùng một ví dụ 
về một hồ nước lớn vô cùng dễ hiểu. Hãy tưởng tượng một hồ 
nước lớn có bốn (4) cửa để đồ nước vô và bốn (4) cửa để xả 
nước ra. Bốn cửa xả nước ra là bốn yếu tố dẫn đến tiêu tán tái 
sản. Còn bốn cửa đồ nước vảo là bốn yếu tô giúp làm ra tài sản. 


Nêu bôn cửa vô mở ra và bôn cửa ra được đóng chặt, thì mực 


nước bên trong sẽ không bao giờ cạn đi, vì chỉ có đô thêm vào 
chứ không có chảy ra: Chỉ có thu thêm chứ không có cửa chi ra. 


186 


Nếu bốn cửa ra mở ra và bốn cửa vô được đóng chặt, thì mực 
nước bên trong sẽ không bao giờ tăng lên được, vì chỉ có chảy ra 
cho đến cạn khô chứ không có đồ thêm vào: Chỉ có chi xài một 
chiều, chứ không có chiều thu thêm vào. 


Cho nên, nếu một người khôn ngoan muốn giữ gìn của cải và 
duy trì phúc lợi vật chất thì nên fránh bỏ “Bốn yêu tố gây mất 
mát” đó và nỗ lực đuy frì và sống theo “Bốn yếu tô giúp làm ra 
của cải”, như đã chỉ rõ trong mục II & III trên đây. 


Thật ra trong phần trước, trong “Kinh Lời Khuyên Dạy 
Silaga”, Đức Phật đã chỉ ra sáu (6) “c#a” làm tiêu tán tài sản mà 
một người phải nên tránh bỏ. Dù mỗi hoàn cảnh, mỗi người nghe 
Đức Phật đã giảng dạy bằng những chỉ tiết khác nhau, nhưng tất 
cả sáu “cửa” tiêu cực nên tránh đó cũng năm trong những yếu tố 
làm tan gia bại sản này. 


Ví dụ, trong sáu “cửa” làm tiêu tán tài sản thì “lười biếng” là 
một cửa, vì ăn xài mà không làm gì thì “của núi cũng hết”. Đồng 
nghĩa như vậy, trong phần này Đức Phật đã khăng định từ đầu 
rằng điều kiện đầu tiên để làm & duy trì sự giàu có là phải 
“siêng năng & tháo vát”, phải “năng nỗ liên tục và chân 
chính” trong công việc, nghề nghiệp, như đã đề cập trong phần 
(1) trên đây. 


$ Chú Giải: 


Chú giải thêm vào phân “Bảo vệ tài sản một cách đúng đắn” và 
“Chỉ Tiêu một cách cân băng”: 


Riêng về vấn đề này, nhiều cảnh phổ biến xảy ra trong những gia 
đình từ ngày xưa cho đến ngày hôm nay và những điều đó đã gây ra 


187 


rất rất nhiều những bất ôn & bất hạnh trong đời sống kinh tế và tỉnh 
thân của những gia đình. 


Thứ nhất, vào thời xa xưa trọng nam khinh nữ và tư tưởng gia chủ, 
những người chồng thường thâu tóm công việc, tài chính, tài sản, 
xem thường vai trò người vợ. Cho nên Đức Phật đã phê bình thực 
trạng này và đã khuyên dạy rằng: Những người chồng phải luôn luôn 
tôn trọng người vợ, thường xuyên mua những quà biếu tặng vật để 
tặng vợ và phải chăm lo đời sống vật chất và an sinh hậu sự cho vợ 
và gia đình. 


Thứ hai, trong thời đại ngày nay, khi vấn đề phụ nữ về mặt xã hội đã 
tạm được bình quyền với nam giới về tất cả công việc, nghề nghiệp, 
tài chính, thì cũng có những xu hướng suy nghĩ “quá đà”. Chẳng hạn 
người nào cũng nghĩ răng chồng hay vợ mình không được giữ tiền, 
vì người ấy sẽ không lo hết cho gia đình mình mà lại dùng tiền để lo 
giúp gia đình cha mẹ hay anh em của người ấy. Rốt cuộc là chồng thì 
không vui khi thấy vợ mình giữ hết tiền bạc của cải và thậm chí 
những công việc làm ăn của gia đình. Vợ thì cũng đấu tranh mạnh 
mẽ, thậm chí xung đột, để giành quyền quản lý tiền của khỏi tay 
chồng mình, vì sợ rằng chồng lo cho nhà chồng. 


Điều này ít ai nói ra một cách chính thức vì sợ mất mặt với nhiều 
người và bạn bè, nhưng thật sự đây là vấn đề gần như lớn nhất trong 
những gia đình trong thời buổi hiện đại, và chúng ta có thể chắc chắn 
Tăng phần lớn những cãi vả, những xung đột và tan vỡ gia đình đều 
xuất phát từ việc không thể quản lý tiền của một cách hài hòa, như 
vậy. 


Thật ra, chúng ta hoàn toàn có thê áp dụng lời Phật dạy về cách tiêu 
xài và gìn g1ữ tài sản như đã được trình bày ở trên: 


Thứ nhất, (1) việc giúp đỡ gia đình hay người thân bên vợ hay bên 
chồng có thê nên được thống nhất là dùng trong khoản tiền “1/4” đầu 
tiên (số tiền dành để chi xài cá nhân và gia đình). Có thể xem tiền 
phụ giúp phụng dưỡng cho cha mẹ hai bên là một “khoản công đức” 
mà bổn phận con người cần phải chỉ trả, ngoài những khoản công 
đức và từ thiện bên ngoài khác, nêu điều kiện cho phép. Và chúng ta, 
như một số gia đình cũng đã làm, nên ấn định con số tiền trong phần 
này. Ví dụ số tiền là khoản nào đó phải được chỉ tiêu hàng tháng để 


188 


phụng dưỡng cha mẹ hai bên và giúp những người thân yêu “cần 
được giúp đỡ”. 


Thứ hai, (2) khi có người thân của bên vợ hay chồng cần tiền giúp đỡ 
để làm ăn, thì vợ chông nên thông báo cho nhau và công khai thảo 
luận. Số tiền giúp đỡ này có thê phải được lấy từ số tiền “2/4” tài sản 
(dành cho việc làm ăn, đầu tư chính để có thu nhập thường xuyên). 
Vì sô tiền này dùng để làm ăn, để mưu sinh và ôn định cuộc sông 
kinh tế, nên cũng phải được cân nhắc một cách cân thận. Phải xem 
xét uy tín của người thân đang nhờ giúp, xem xét khả năng và tính 
khả thi của công việc mà người đó dự định đầu tư...để tránh rủi ro 
“tiền mất, anh em cũng mất”. Ý Phật trong phẩn này là vậy. Phải 
xem xét kỹ lưỡng trước khi để những người thân thuộc lấy hay vay 
mượn tiền của. Đó là một trong những cách để gìn giữ tài sản làm ra 
một cách khó nhọc. 


(Ví dụ người thân mượn tiền để đàu tư vào công việc rủi ro cao như 
buôn chững khoáng một cách mù quáng, đi buôn lậu hay cá cược, 
hay làm những nghề nghiệp không đứng đắn hay đơn giản chỉ để du 
lịch và tiêu xài, thì chúng ta nên cân nhắc, không nên cho mượn 
trong những trường hợp như vậy). 


Như vậy, hai việc trên đây theo cách Đức Phật đã chỉ dạy để vừa làm 
tròn bốn phận chăm sóc gia đình hai bên, vừa bảo đảm quan hệ vợ 
chồng tốt đẹp và vừa kiểm soát được rủi ro thất thoát tài sản vào tay 
người thân quyên thuộc. Những cách này có vẻ là đúng đắn nhất và 
hài hòa nhất. 


189 


© Tích Lũy Sự Giàu Có về Tâm Linh & Tỉnh 
Thân 


() Bốn điều để bảo đảm có được An Bình & Hạnh phúc 
trong đời sông tương lai. 


(1) Lòng tin (Lòng thành tín) 


Trước hết hãy đọc, học và suy nghiệm những điều cơ bản về lẽ 
thật, sự thật về kiếp người (như sinh, già, bệnh, chết...hiển 
nhiên) và những chân lý về thế gian, về vũ trụ (như sự luôn thay 
đổi, sự vô thường, sự sinh rồi diệt, sự có rồi không.. .hiển nhiên), 
và có được hiểu biết đúng đắn về cuộc đời mình, để rồi có niềm 
tin chính đáng, “xác tín” vào Đức Phật và giáo lý hữu tình hữu lý 
của Đức Phật. Đó là một niềm tin khách quan, vững chãi, không 
mù quáng, dựa vào sự hiểu biết, bằng trí tuệ và bằng chứng 
nghiệm sự thực hàng ngày và bằng khoa học. 


(b) Đức hạnh (Giới hạnh) 


Đó là những sự kiêng cữ, tránh bỏ, không làm những việc như 
là: 


Không sát sanh, 

Không ăn cấp, 

Không tà dâm 

Không nói dối, và 

Không uống rượu bia và không dùng những chất độc hại...làm 
mắt kiểm soát bản thân. 


190 


Bạn đã biết rõ nguyên nhân dẫn đến kết quả hay phúc lành của 
việc sống kiêng giữ theo giới hạnh đạo đức này. Sống ý thức 
theo Năm Giới sẽ làm cho một người trở nên tốt đẹp, cao 
thượng, có ích và vô hại cho mọi người và cho bản thân mình. 


Ngược lại, sống phóng dật, vô đạo đức, không quan tâm đến năm 
giới hạnh làm cho một người trở thành xâu, ác, thâp hèn và vô 
ích, nguy hại cho mọi người và bản thân mình. 


(c) Rộng Lòng (Bồ thí) 


Đó là sự vô tham, không còn tham lam, không ích kỷ, trở nên từ 
thiện, giúp đỡ người khác. Đó là niềm hạnh phúc, niềm hoan hỷ 
khi cho đi, ban phát, cho, tặng, hiến, cứu, giúp, chăm nom... 
những người bất hạnh, khó khăn. “Cho đi là nhận rồi!”. Cho là 
cách nhận lại nhanh nhất và nhiều nhất!. 


Cao thượng hơn nữa là việc bồ thí, cúng dường cho những người 
kính đạo ví dụ như những Tăng NI !à bậc chân fu, những tu sĩ 
trong sứ mạng Phật sự thiêng liêng đi đến những vùng khổ cực 
để giảng dạy giáo lý, để tạo lập chùa chiêng...hay là những Phật 
tử cư sĩ thiếu phương tiện tu tập, những người đang hướng đến 
Phật pháp.. .Nếu bạn chọn việc làm công đức một cách đúng đắn 
trong tâm nguyện là cách tu tập để “Làm Người Tốt!” và đễ có 
một đời phúc lành trong tương lai, thì những người kính đạo này 
chính là “Ruộng phước lớn nhất”, là “Phước điền vô thượng ở 
trên đòi” mà bạn có thể gieo trồng công đức. Xin chắc chăn với 
các bạn điều nảy. 


(d) Trí Tuệ (Sự hiểu biết) 


191 


Đó là sự nhận biết, sự hiểu biết về bản chất vô thường của mọi 
sự vật, rằng tất cả mọi sự vật trên thế gian luôn luôn thay đôi, 
không vững chắc, không cô định bao giờ. Mọi thứ đều sinh rồi 
diệt. Cũng như chúng ta vậy, sinh rồi già, chết. Tâm chúng ta 
cũng vậy, ý vô thường và sinh diệt liên tục trong từng khoảng 
khắc. 


Chính những sự hiểu biết về những chân lý, về Phật pháp giúp 
cho chúng ta sống vững chãi, không lo sợ, không nao núng, cũng 
không chủ quan và không cực đoan. Trí tuệ là nền tảng cho 
chúng ta sống trong đức hạnh, làm việc công đức và cố gắng tu 
tập cho thân tâm trong sạch, là con đường duy nhất mang lại 
những niềm an lạc và những phúc lành cho những tương lai gần 
và xa của chúng ta. 


$ Tóm Tắt: về phần “Tài sản tỉnh thần & tiến bộ về tâm 
linh”: 


Dù cho một người đã thành công trong việc “đóng các cửa ra” có 
thê làm tiêu phí sản nghiệp, và chỉ “mở các cửa vào” để làm tăng 
thêm sự giàu có và phúc lợi vật chất, người ấy cũng không nên 
lơ đãng việc làm tăng thêm tài sản tỉnh thần của mình. Nếu 
không có sự lớn lên & trưởng thành về tâm linh, thì lòng tham & 
những dục vọng bất tận sẽ chỉ đưa đến bất hạnh & đau Khổ sau 
cùng mà thôi. 


Một người sông thành đạt là một người biết kiềm chế tham vọng 
làm giàu nữa, làm giàu mãi chỉ vì một mục đích và mưu câu vê 
vật chất không thôi. Người thành đạt là người có trí, thì sẽ luôn 
tìm những cách thức lành thiện để chi tiêu, chia sẻ một phần sự 
giàu có vào những công việc từ thiện để cứu giúp những người 
cùng cực, nghèo khó, những người không có đặc quyền, thấp cô 
bé họng, những trẻ em đói nghèo, bệnh tật, những người già vô 
phước neo đơn, những người đang tuyệt vọng sau cơn hoạn nạn, 
thiên tai; hoặc giúp một tay vào việc ấn tông, truyền bá Phật 


192 


pháp để mọi người hiểu được những lẽ thật của cuộc đời mà 
sông tốt đẹp hơn. Đó là cách một người thật sự thành đạt trả ơn, 
tỏ lòng biết ơn đối với cuộc đời và xã hội, vì thật sự là cuộc đời 
và xã hội đã giúp cho người ấy với những duyên lành để lớn lên 
và thành đạt. 


Người mà không thành đạt chút gì về mặt đời sống vật chất cũng 
như tinh thần thì cũng giống như người với hai con mắt bị mù. 
Giống một cách nói của người xưa là người đã không có tài mà 
còn không có đức. Người chỉ lo làm giàu, lao theo mục tiêu vật 
chất và nhục dục cho hết một đời, thì cũng giống như người chỉ 
có một con mắt. Còn người phấn đấu làm giàu và tiễn bộ cả hai 
mặt vật chất và tâm linh thì giống như người có đủ hai con mắt 
sáng vậy. Chúng ta đều đang có đôi mắt sáng ngời đây, vậy hãy 
bắt đầu phấn đâu liên tiếp để trở thành những người thành đạt 
thật sự, thành những “Người Tốt!” cho mọi người và chính bản 
thân mình. 


$ TÓM TÁT: 


Tóm tắt chung cho Chương II: “Sự Làm Giàu và Duy Trì 
Phúc Lợi về Vật chất và Tâm linh”: 


Theo lời Đức Phật đã lặp lại trong bài thuyết giảng: 


Siêng năng (1) và luôn cần thận & đứng đắn trong công việc (ii) 
Gây dựng tài sản một cách đúng đắn (iii) 

Sống cân bằng, tiêu xài có kế hoạch (v) 

Bảo vệ tài sản làm ra một cách đúng đắn (v) 


Có niềm tin chính đáng & đức hạnh (vi) 


Rộng lòng bố thí, bót tham lam (vii) 
Luôn hướng thiện cho phúc lành tương lai (vũi) 


ID E) 


Đối với người đã có niềm tin vào Phật pháp 

Đức Phật đã dạy tám (8) phẩm chất trên đây 

Để mang lại phúc lành cho đời này và đời sau 

Nếu làm theo, lòng đại lượng và công đức cũng tăng lên. 


Cách Ngôn: 


Người có trí dùng tài sản vật chất làm phương tiện nâng cao 
tài sản tâm lĩnh. 


Chúng ta chỉ có thể mang theo tài sản tâm linh, tức Nghiệp, 
đên tương lai và những kiêp sau. 


194 


A Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


L. Kinh “Dighaqjanu Suftta — dịch giả Pừya Tan. 


2. Kinh “Dighajanu Sufta”— dịch giả Ngài Tỳ kheo Thanissaro 
Bikkhu. 


3. “Factors Leading to Welfare” (Những yếu tô dẫn đến phúc 
lợi) — tác giả Tormod Kinnes. 


4. “The Longshanks Sutta” (Kinh Ông Chân Cọp) - tác giả 
Richard Blumbeơrg. 


S. “The Wholesome Property” (Tài Sản Lành Mạnh) — tác giả 
Thiên sư Aggamahapandita Bhaddama U Pannya Vamsa, 
MMiên Điện. 

6. Kinh “Vyagghapdjja Sutta ”— dịch giả Hòa Thượng Narada 
Thera. 


$ Lưu ý về tên các Kinh thuyết giảng: 


Như đã nói ở đầu chương này là phần Đức Phật giảng dạy về 
những cách thức để có được đời sông vật chất & tinh thần giàu 
có bền vững, là dựa vào lời Phật dạy cho người tên là 
“DighaJanu” được ghi lại trong Kinh “Wyagghapajja Sufía”. Vì 
vậy kinh “Wƒyagghapaj7a Sufía” và kinh “Dighajanu Sufía” chỉ là 
một kinh, tùy theo cách đặt tên sau này của người truyền tụng 
hoặc dịch giả Phật học. Tên “D¡/øeha7anu” có nghĩa là “chân dài”, 
tên người ta thường gọi ông ta. Còn “ƒyagehapaj7a” có nghĩa là 
“chân dài của con cọp”. Nên kinh này hay được gọi là kinh 
“Chân dài của Cọp” hay kinh “Ông Chân Cọp” là vậy. 


— Khi bạn nói về những lời dạy của Phật về những cách để 


thành đạt, duy trì và tăng thêm phúc lợi vật chất & tinh thần cho 
người tại gia, bạn có thê khó nhớ đên tên “Kinh Wyagghapaj7a” 


195 


hay “Kinh Dighajanu” vì khó đọc, vậy bạn chỉ cần nhắc đến 
“Kinh Ông Chân Cọp” hay thậm chí “Kinh Ông Cọp” là bạn & 
mọi người có thể nhớ lại ngay. Bản dịch qua tiếng Anh ở Mỹ, 
các học giả đương đại cũng dịch là “Tiger Sutta” hay “Kinh Ông 
Cọp” đề dễ nhớ và nhắc nhở cho nhau. 


Kinh này nhờ tính chất “rất thực tiễn” từ ngàn xưa cho đến tận 
hôm nay, nên rất được người Âu Mỹ tâm đắc áp dụng, mặc dù 
các sư thầy xưa nay ở các nước Phật giáo Đông Á ít khi nảo 
chăm chú đến việc giảng dạy những bài kinh thiết thực về sự 
nghiệp, kinh tế & hạnh phúc gia đình kiểu này cho các Phật tử. Ở 
Việt Nam cũng vậy. 


— Còn khi bạn muốn nhắc lại những lời dạy của Phật về tất cả 
những nghĩa vụ & bổn phận của một người cần phải thực hiện để 
bảo vệ & duy trì tốt đẹp những mối quan hệ tình cảm gia đình & 
xã hội (cha mẹ, vợ chồng, thầy trò, bạn bẻ, đồng nghiệp, Tăng 
Ni, đạo hữu... ), thì bạn nhớ đến “Kinh Lời Khuyên Dạy Sigala”, 
hoặc đơn giản là “Kinh Sigald`. 


Nhiều người biết kinh này qua bản dịch ra tiếng Hán-Việt thì hay 


gọi tên phiên âm là “Kinh giáo thọ Thi-ca-la-việf”, nhưng bạn 
chỉ cân nhớ “Kinh Thi-ca-la-việf” cho đề dàng. 


196 


Chương III 


LÀM THÊ NÀO 
ĐỀ TRÁNH SỰ SUY ĐÔI, SA SÚT? 


Bạn đã được nghe lời Phật dạy về những cách tích lũy, làm giàu 
tài sản vật chất & tải sản tâm linh “và những cách để bảo vệ 
những tài sản đó, để có được cuộc sống ấm no và đời sống tỉnh 
thần an lạc và phúc lành. 


Bây giờ bạn sẽ có được duyên lành lắng nghe thêm những lời 
Phật dạy về những cách để phòng tránh những sự sa sút, sự 
xuống đốc về mặt vật chất, đạo đức & tâm limnh của một người. 


Những lời khuyên dạy này được chép lại trong Kinh “Parabhava 
Suiía ”, hay được dịch là Kinh “Nguyên Nhân Suy Đổi”, diễn tả 
những khả năng dẫn đến những sự sa sút, đi xuống, tha hóa, lụn 
bại của một con người, ngược lại với ý nghĩa tích lũy & tiền bộ 
về mặt vật chất & tinh thần đã bàn trong các chương trước. 


® Sự Sa Sút về Vật Chất 


Những người thường dễ bị sa sút về mặt vật chất, không làm ra 
được gì hay làm tiêu tán tài sản sự nghiệp là những loại người 
với những nguyên nhân sau đây: 


1. Người hay thích ngủ nhiễu và hay la cà, đàn đúm. Người 
lơ là, lười biếng, hay phần nộ và thô lỗ. 


2.. Người phóng đãng, kẻ ăn nhậu, kẻ cờ bạc, luôn phung phí 
từng động tiên làm ra. 


J5. 


3.. Người đã hết xuân xanh, nhưng mê lấy gải (trai) trẻ, ngày 


đêm ghen hờn. Bỏ bê công ăn việc làm. 


4. Người đi giao công việc, sự nghiệp cho kẻ nát rượu và 


phung phí tiên của. 


5. Người sinh ra trong gia đình đàng hoàng nhưng hư đốn, 


quả hảm danh, tham tài. 


© Sự Suy Đồi về Đạo Đức 


Những người sa sút về mặt đạo đức, không làm gì tốt đẹp là 
những loại người với những nguyên nhân sau đây: 


. Người ăn nên làm ra, nhưng không đỡ đân, phụng dưỡng 


cha mẹ khi cha mẹ già yếu. 

Người giàu có, dự thừa, nhưng không hệ san sẻ, hay giúp 
đố người nghèo khó. 

Người vinh danh về dòng tộc, về của cải và địa vị, nhưng 
khinh khi, rẻ rụng bà con họ hàng. 

Người bắt mãn, chản chê vợ (chồng), ra đường trai gái, 
tà dam. 


© Sự Sa Sút Về Tâm Linh 


198 


l. Người tôn trọng giáo pháp (Dhamma) (hay bất kỳ tôn 


giáo tốt đẹp nào) đêu nên người, được tiến bộ tâm linh, 
trong khi những người chống đổi giáo pháp hay tôn giáo 
thường sa sút về tâm linh. 


2. Người ủng hộ kẻ xấu và tránh né người hiển đức. Người 
thích những việc gian ác hơn những việc thiện lành. 


3.. Kẻ lừa gạt sư thây, gian trả với người đức hạnh. 


Nếu những ai rơi vào một trong mười hai (12) nguyên nhân này, 
thì cũng như bị cánh cửa tiêu cực đó đóng lại, không còn đường 
tiễn vào con đường nào tiễn bộ thêm về mặt vật chất cũng như 
đạo đức và tâm linh. Và bạn chắc chắn sẽ dẫn đến kết cục bất 
hạnh và đau khổ. 


Mọi lý do dẫn đến sa sút trên đây cũng là công thức dẫn đến sự 
lụn bại về vật chât. 


Một người giàu có nhưng bắt hiếu, không ngó ngàng đến cha mẹ 
g1ả yêu thì chắc chăn đã là kẻ suy đôi & phá sản nhât vê mặt đạo 
đức. 


Người luôn xa lánh, tránh xa những giáo lý, những tôn giáo tinh 
thần của con người, là người không bao giờ có được sự bình an 
và phúc lành đúng nghĩa trong đời, cũng không có niềm an ủi 
hay sự vô ngại nào khi càng gần đất xa trời. 


Còn những ai luôn thấy được những hiểm họa, nguy hiểm của 
những nguyên nhân này, thường sống một cuộc đời đúng đẫn, 
đức hạnh để phòng tránh những khả năng làm suy đổi cuộc đời 
mình và luôn phần đầu sông hướng thượng về mặt đạo đức và 
tâm linh, tìm thấy những niềm vô ngại, an bình & hạnh phúc bền 
lâu. 


199 


Á Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


1. “Causes of Downfaäll Abound” (Những nguyên nhân Suy Đôi) 
- tác giả Tormod Kinnes. 

2. Kinh “Parabhava Sutta ”— người dịch Hòa Thượng Narada 
Thera. 

3. Kinh “Parabhava Sutta— người dịch Ngài trưởng lão 
Piyadassi Thera. 

4. “The Wholesome Property” (Tài Sản Lành Mạnh) — tác giả 
Ngài Aggamahapandita Bhaddanta U Pannya Vamsa. 


200 


Chương IV 


ĐỀ CÓ MỘT ĐỜI SÓNG 
PHÚC LÀNH! 


Đây là bài thuyết giảng Đức Phật về những phúc lành, được gọi 
tên là “Kinh Điềm Lành” (Mangala Sutta)” là CƠ SỞ để chúng ta 
đọc và nhiêm nghiệm trong phân này của quyên sách. Đây là 
một trong những bài thuyết giảng nổi tiếng và được đọc nhớ 
nhiều nhất trong giới Phật tử, đặc biệt là ở khắp các nước có 
nền Phật giáo Nguyên thủy. 


Bởi vì sao?. Bởi vì trong bài giảng dạy này, Đức Phật đã trả lời 
và nêu ra tất cả những điều hạnh phúc bình thường cho đến 
những hạnh phúc cao thượng nhất, cũng như những cách thức 
mà một người có thê thực hành để đem lại những niềm hạnh 
phúc và sự bình an lâu bên, đáng quý nhất. 


Trong bài giảng đáng nhớ này, bạn sẽ tìm thấy từ trong lời Phật 
dạy là: “Chính những cách làm, cách sống thiết thực & đúng 
đắn mới là những cách mang lại những “điềm lành”, những 
phúc lành cho đời sống của chúng ta”, chứ hạnh phúc của 
chúng ta không dựa vào những việc thờ cúng, may rủi, định 
mệnh an bài hay sự giúp đỡ của những thánh thần hay thiên 
thần, bởi vì ngay cả những thiên thần cũng còn đi tìm phương 
cách để có được hạnh phúc cho mình. 


Chuyện kể lại trong kinh rằng có một trong những thiên thần 
hảo quang sáng rực đã đến gặp Đức Phật để thỉnh cầu Người 
chỉ dạy cho những “điểm lành”, những điều mang lại hạnh 
phúc và phúc lành. Đức Phật không trả lời theo kiểu một nhà 


? Nhiều sư thầy khác dịch là “Kinh Hạnh Phúc”, “Kinh Phước Lành”. Thiền 
sư Nhất Hạnh thì dịch là “Kinh Phước Báu”. 


201 


tiên đoán về những “điềm xấu' “điềm lành”, nhưng Người đã 
chỉ ra tât cả những cách tạo ra những hạnh phúc theo thứ tự từ 
thâp lên cao. 


Theo Đức Phật, chúng ta hoàn toàn có thể phấn đấu tạo ra hạnh 
phúc và những phước lành cho bản thân mình, chứ không nên 
trông đợi, suy đoán từ những “điềm lành gỡ”, những “dấu hiệu 
mê tín'. Chúng ta hoàn toàn có thể học và chọn cho mình một 
lỗi sống đúng đắn để tiến bộ và tự quyết định “số phận của 
mình. 


b Điều đáng buôn là cho đến tận ngày nay cũng còn “quá 
nhiều” người vẫn còn tin vào những hên xui, may rủi, khổ 
sướng, phước họa từ những thế lực gia hộ, Trời, thần, những “vì 
sao”, những “điềm' mà chỉ có các thầy bói mới có thể chỉ ra. 


Thậm chí, còn “quá nhiều” người hàng ngày vẫn mang tiền bạc, 
vật cúng dường đến nhiều chùa để dâng cho các sư thây, nhờ 
các sư thầy ' từ bi mà cúng giải hạn, cúng sao, cúng câu an, cầu 
con thi đậu, cầu cho việc buôn bán suông sẻ, cầu cho chồng con 
thăng tiến hay giữ được địa vị, cầu cho gia đình luôn âm no, 
hạnh phúc... 


Và nhiêu lúc không hiệu vì sao có những vị sư thây đó cũng 
nhận tiên, quà cúng và tiên hành những nghi lễ cúng bái như 
vậy. 


Nói chung, tất cả những việc hay nghề: Coi bói, coi tướng: số, 
cúng sao, giải hạn, xem ngày giờ tốt xấu để dựng vợ gả chồng, 
để làm nhà, để xây mô má, cúng bái một cách màu mè & tụng 
niệm một cách khó hiểu; cúng cấu siêu, cúng cầu an, cúng làm 
ma chay, làm tuân cúng vong, tiễn linh, cúng mở cửa má.. 

cho đến các nghề: dán xe hơi, quân áo, mũ nón, giấy vàng bụt 


202 


tiên giấy...đêu là những nghệ mang tính chất mê tín. Không 
dính dáng gì đạo Phật chán chính. 


Có một lần, một vị tăng trẻ ở một ngôi chùa ở Khánh Hòa được 
hỏi là tại sao hầu hết các sư thầy ở các chùa vẫn làm như vậy, 
thì thầy ấy trả lời răng: “Thế gian mà. Mọi người chỉ hiểu biết 
đến mức đó, nên quý thầy cũng nên làm theo yêu cầu của họ, vì 
lòng từ bi và sự an tâm cho họ”. 


Không hiểu sao các thầy ấy không thấy được việc giải thích cho 
các Phật Tử là ít tốn thời gian và đúng đắn hơn: rằng những 
việc cúng mê tín như vậy như vậy là không thiết thực và không 
thể mang lại niềm hạnh phúc đích thực nào cả. Đạo Phật không 
chủ trương như vậy. 


Xem thêm bài giảng “Chúng ta đi chùa là để cầu xin hay 
tu theo Phật”. “Mê tín hay chánh tín ” của Hòa Thượng Thích 
Thanh Từ In trong quyên “Băt Đâu Học Phật”. 


Trở lại phần giảng dạy này của Đức Phật, Đức Phật đã chỉ ra 
“38 Điêu Hạnh Phúc (Phúc Lành) trong 4 nhóm Hạnh 
Phúc” mà chúng ta có thê tạo ra được trong cuộc đời của chúng 
ta. 


Mỗi người đều có thể có được những niềm hạnh phúc hay 
những phúc lành “cao nhất” trong một giai đoạn trong đời và có 
được những phúc lành “cao nhất” và có thê tiến bộ hơn ở những 
giai đoạn khác trong đời mình. 


Bạn có bao giờ tự hỏi, sau những niềm hạnh phúc của tuôi thơ 
đầy ngây thơ, tinh khiết (nếu không bị đau khổ, nêu không phải 
chịu hoàn cảnh khốn khổ đáng thương như trẻ thơ ở những 
nước nghèo nản), thì hiện nay bạn có đang có được những niềm 
hạnh phúc nào không trong cuộc sống hiện tại? Bạn đang có 


203 


những phúc lành “cao đẹp nhất” nào trong quãng đời này? Hay 
chỉ toàn những trạng thái chạy nhảy của tâm, những phiền não, 
bất hạnh và đầy những lo toan của cuộc sống?. Phải chăng rất 
nhiều trong chúng ta thường né tránh câu hỏi này. 


Tôi cũng không dám trả lời cho bạn liệu tôi có được niềm hạnh 
phúc “cao nhất” nào không, nhưng tôi có thể nói được cho bạn 
rằng niềm bất hạnh và bất an tâm là như thế nào khi chúng ta 
không làm gì để có được những phúc lành, hay ngay khi chúng 
ta không hề có được một niềm hạnh phúc đích thực nào trong 
hiện tại. 


Tình trạng hay “tâm” trạng phúc lành, hay 38 niềm hạnh phúc 
mà Đức Phật đã khuyên dạy có thê được chia thành những 
nhóm “Hạnh Phúc” như sau: 


Hạnh phúc Căn bản 

Hạnh phúc Bồ trợ 

Hạnh phúc Cá nhân 

Hạnh phúc Tối thượng (cao nhất). 


TOIẾP:›oÄi: >uÏt 


Mỗi nhóm loại “hạnh phúc” thể hiện cho những chu kỳ hay 
những bước tiến về mặt tinh thần và tâm linh của mỗi cá nhân 
con người, và đó là những phẩm chất cần thiết cho những tiến 
bộ kế tiếp, cao và xa hơn nữa. 


Vì vậy, giáo lý này của Đức Phật là rất chỉ tiết cho sự thực hành 
và phát triển tâm linh của mỗi cá nhân. Mỗi nhóm _cấp “hạnh 
phúc” đặt nền tảng cho nhóm cấp “hạnh phúc" tiếp theo, từ 
những niềm hạnh phúc đơn sơ nhất đi lên...cho đến niềm hạnh 
phúc “viên mãn” cao tột nhất là Niết-bàn (Nibbana). Đó cũng là 
mục tiêu cứu cánh, mục tiêu giải thoát sau cùng của đạo Phật. 


Vậy để có được những niềm hạnh phúc từ đơn sơ về thế tục cho 
đên những hạnh phúc cao đẹp nhât vê tâm linh thì chúng ta phải 


204 


thực hành, tiến triển theo những bước ra sao? Hãy lắng nghe 
những lời dạy của Phật từ hơn 2550 năm trước. 


@ Những Hạnh Phúc Căn Bản 


Không giao lưu kẻ xấu 

Gần gũi người trí hiền 

Kính trọng người đáng trọng 
Sống ở nơi thích hợp 

Đã tạo nhiều nghiệp tốt 
Chọn theo đường chánh Đạo 


ma... 


- Là Phúc Lành Cao nhất. 


Đây là những mục tiêu chính căn bản nhất của “Kinh Điềm 
Lành” và bắt đầu là những phẩm chất căn bản mà một “Wgười 
Tốt!”, một người đức hạnh cần phải có. Nhóm điều kiện phúc 
lành “sơ cấp” này phải được xác lập để mang lại những tiến bộ 
không thể thiếu được trong đời sống vật chất và tỉnh thần của 
một người. 


1. Không giao lưu kẻ xấu 

Kẻ xấu là những người không hề phân biệt tốt xấu, và là nguyên 
nhân gây nguy hại cho những người khác. Người xấu ác thường 
không có được đạo đức căn bản, không hề quan tâm đến những 
hậu quả của những hành động xấu mà họ gây ra cho mọi người 
và cho chính bản thân mình. Những loại người mà người xưa 
hay gọi là những kẻ vô lại, người vô giáo dục chính là những 
người không có căn bản đạo đức như vậy. 


205 


Vì vậy, chúng ta nên tránh xa loại người xâu!, vì nếu giao lưu, 
quan hệ với họ thì ta (¡) luôn gặp rắc rôi, (1) không thê tốt đẹp 
hơn và (11) có xu hướng hành động giống họ. “Gần mực thì 
đen”, là vậy!. Thật vậy, gần người xấu lâu ngày, một người sẽ 
không những cảng giông họ mà cũng không còn ý muôn hay 
động cơ làm những điều tốt. 


Tuy nhiên, chúng ta cũng nên “tiếp xúc” với người xấu, nếu 
chúng ta đủ tình thương và lòng cao thượng đề khuyên giúp họ 
sửa đổi. Ví dụ dễ nhất là khi những người xấu ác là những anh 
em, người thân, bạn bè của mình, thì mình nên có bốn phận có 
găng gân gũi họ, khuyên răn phải trái cho họ, để họ hiểu ra và cỗ 
găng trở thành những người tối. 


Ý Phật ở đây là nên hiểu là: “Không giao lưu kẻ xấu, và nếu phải 
tiếp xúc với họ thì không nên để bị ảnh hưởng bởi họ”. Bản thân 
Đức Phật lịch sử cũng đã đi gặp những người xấu ác để khuyên 
ngăn họ dừng những cuộc chiến tranh; hay một chuyện khác là 
Đức Phật cũng đã đi gặp kẻ giết người hàng loạt Agulimala và 
kẻ giết người lúc đó đang chuẩn bị giết Phật để sưu tập đủ bộ 
một ngản ngón tay của một ngàn nạn nhân. Và sau khi Đức Phật 
giảng giải và khuyên dạy, kẻ giết người này đã quăng đao và quy 
y theo Phật. Sau này ông ta đã đắc đạo và trở thành một bậc A- 
la-hán. Ngày nay, bảo tháp tưởng nhớ ông vẫn còn được nhìn 
thấy và được thăm viễng một cách đầy cảm động ở Ấn Độ. 


Chính Đức Phật đã phân loại “Bạn xấu” & “Bạn tốt” (trong 
“Kinh Sigala”) để cho chúng ta nhận dạng. Ý Phật ở đây, điều 
kiện đầu tiên “sơ cấp” này được đặt lên đầu tiên trong danh sách 
TÕ ràng rằng điều nảy là quan trọng đầu tiên, nếu không tránh 
được kẻ xấu, nếu còn giao du còn quan hệ hay làm ăn với kẻ xấu 
ác, thì không thể nào có những bước tốt nào tiếp theo, theo sự 
hướng dẫn của Đức Phật. Điều này là lẽ phải tất nhiên, dễ nhìn 
thây. 


206 


2. Gần gũi người trí hiền 
Thường những người biết phân biệt & tránh xa kẻ xấu thì có xu 
hướng gặp gỡ, quan hệ với người trí hiên & bạn tôt. 


Người trí hiền là những người hiểu biết, phân biệt phải trái, 
không làm những việc gì xâu ác hay gây nguy hại cho người 
khác. Người trí hiền ý thức được những hành động của họ sẽ gây 
nghiệp quả trong kiếp sống này và cả kiếp sau. 


Người tôt luôn khuyên ngăn những việc làm xâu ác và luôn vui 
mừng, khuyên làm những việc tôt thiện. 


Theo Đức Phật thì chúng ta cần phải luôn luôn có và giữ những 
mối quan hệ với người hiền trí như quan hệ là tình bạn bè thâm 
giao, đó là điều quan trọng tuyệt đối trong đời, vì nếu những 
người bạn là những người tốt, những người trí hiền, thì sẽ giúp 
ích rất nhiều trong hướng đi và sự nghiệp của cả một đời mình. 


3. Kính trọng người đáng trọng 

Những người như cha mẹ, ông bà, những bậc lớn tuổi và thầy cô 
là những người đáng kính trọng của mọi người. Chúng ta phải 
luôn luôn kính trọng. bằng tình cảm và những chăm sóc về vật 
chất cũng như tỉnh thần. 


Cũng theo kinh điển Phật giáo, khi một người luôn kính trọng 
những người đáng kính, thì những người đáng kính luôn ban 
tặng lại những lời khuyên, những kinh nghiệm quý giá trong đời 
để mình tránh xa những rủi ro hay cạm bẫy mà những bậc tiền 
bối đã kinh qua. 


4. Sống ở nơi thích hợp 


207 


Nơi ở “thích hợp” là mang cả nghĩa về vật chất cũng như tỉnh 
thần. Một nơi có điều kiện vật chất thích hợp là một nơi bình 
yên, cuộc sống và tiện nghi được bảo đảm ở mức độ hợp lý, đủ 
để sông bình thường. Còn về mặt tinh thần là một nơi thuận tiện, 
gần gũi, tiếp xúc được với giáo pháp của Đức Phật. 


Bạn nên chọn một nơi ở thích hợp như vậy về tiện nghi cũng như 
vê mục đích tâm linh, sẽ giúp bạn tiên bộ thêm nhiêu, đây cũng 
là yêu tô quan trọng đê mang lại “hạnh phúc cao nhât”. 


Sống ở những nơi không an toản, thiếu hắn những phương tiện 
sống cơ bản hay những nơi bon chen, ồn ào, gần chỗ đình đám, 
nhậu nhẹt, phức tạp thì cũng khó mà mang lại cho thân tâm 
những cảm thọ hạnh phúc. Từ đó cũng khó mà thực hành, tu tập 
tiến bộ cho những hạnh phúc tâm linh cao đẹp hơn. 


5. Đã tạo nhiều nghiệp tốt 

Theo Phật giáo và quy luật nghiệp quả, chúng ta tiếp tục gặt hái 
những nghiệp quả mà chúng ta đã tạo ra trong những kiếp trước 
và trong quá khứ của kiếp này, ngay cả ngày hôm qua. 


Ví dụ, nếu chúng ta đã từ bi giúp đỡ nhiều người trong quá khứ, 
thì chúng ta thường có thể được người giúp đỡ lại những khi ta 
cần giúp đỡ. Tương tự như vậy, nếu hiện tại chúng ta đang giúp 
đỡ người khác, thì sau này nếu có điều kiện, họ sẽ giúp đỡ lại 
chúng ta và con cái chúng ta cũng có thể nhận được những phúc 
đáp của tình người như vậy. 


Những việc làm tốt hay thiện nghiệp trong quá khứ và hiện tại là 
hai nguôn mang lại phúc lành cho đời sông của chúng ta. 


6. Chọn theo đường chánh Đạo 


208 


Nhiều người mưu cầu hạnh phúc mà không hề biết rằng mình 
đang đi trên con đường xấu, không chính đạo. Ví dụ, những 
người làm nghề giết mổ động vật hay những người đang làm 
doanh nghiệp mua bán thịt động vật, giết hại trâu bò, heo đê, gà 
vịt...với quy mô to lớn (không phải “chánh mạng”) mà đi van 
vái Trời Phật, mưu cầu có được phúc lành thì nghe hơi mâu 
thuân. 


Một sự thật là số phần trăm những người có hiểu biết hay đã 
chọn con đường chánh đạo thì chăng là bao nhiêu so với những 
người không hề quan tâm về một con đường hay chánh đạo!. 
Thậm chí khi bạn nói về ý nghĩa chánh đạo, về sự tàn nhẫn của 
việc giết chóc động vật, thì rất nhiều người lại cười bạn và thậm 
chí còn cho bạn là đạo đức giả nữa. Nghe cũng thật là ngược 
ngạo và Xót xa. 


Ví dụ tôi có một người bạn trước kia cũng học chung ngành ngân 
hàng với tôi, anh ấy hiện là một chuyên viên ngân hàng. Cách 
đây vài năm có gặp lại trong tiệm café, sau khi nghe tôi nói bây 
giờ nhiều người thấy nên tìm hiểu thêm & thực hành đạo Phật 
như sự cần thiết trong đời sông vốn nhiều thay đổi như hôm nay. 
Bạn tôi liền nói rằng: “Sao nhiều người còn (rẻ mà sợ chết phải 
lo đi tìm đạo” (2). Đa số mọi người kể cả những người trí thức 
hiện nay vẫn còn cho rằng những ai theo đạo Phật hay bàn bạc 
về Phật pháp là những người sợ chết. Đa số họ thậm chí cũng 
chưa bao giờ đọc một quyền sách về đạo Phật nhưng nếu ai hỏi 
nhà họ theo đạo gì thì họ thường hay nói theo đạo Phật hết (lý do 
là có thờ cúng ông bà tô tiên!), để nghe cho có vẻ “hiền hiền” vậy 
thôi, chứ thực sự họ không quan tâm hay hiểu biết gì về đạo Phật 
là lỗi sống như thế nảo!. 


Đối với đa số người đang sống trong xã hội, khái niệm một con 
đường “chánh đạo” là một khái niệm xa vời. Họ thậm chí không 
bao giờ dành vài phút để thử đọc về điều đó. Cứ như thể người 
đời còn đang quá vướng bận với những “con đường" đại sự khác 
vậy. 


209 


Con đường tâm linh sai lạc của một người là do thiếu căn bản 
đạo đức tâm linh, do lòng tham và sự ngu dốt, vô minh mà ra. 
Ngược lại, con đường tâm linh hợp tình, hợp lý hay chánh đạo là 
nhờ có đạo đức tâm linh, lòng vị tha, rộng lượng và trí tuệ mà có. 


Cho nên, theo Phật giáo, “nếu không chọn được cho mình một 
con đường chân chánh về tâm linh, bạn khó tạo ra được những 
phúc lành và bình an”. Đơn giản là bạn không có con đường nào 
để bước đi. Đạo là con đường. 


© Những Hạnh Phúc Bồ Trợ 


7. _ Có kỹ năng, nghề nghiệp 

8. Tháo vát, giỏi việc làm 

9... Tuân thủ tốt nghỉ luật 

10. Nói lời thật ôn hòa 

11. Luôn phụng dưỡng mẹ cha 
12. Yêu thương vợ con nhiều 

13. Làm những nghề chánh thiện 


- Là Phúc Lành Cao Nhắt. 


Nhóm điều kiện này mang lại “hạnh phúc” liên quan đến những 
phẩm chất “chuẩn bị cho người trưởng thành hay cuộc sống gia 
đình”, vừa cân bằng về vật chất, vừa lành mạnh tỉnh thần. Những 
phâm chất “hạnh phúc bổ trợ” này, hay đúng hơn là “một đời 
sông gia đình căn bản” sẽ là những niềm “hạnh phúc bồ trợ” cao 
nhất cho những phúc lành cao đẹp hơn sau đó. 


210 


Như đã nói, những nhóm hạnh phúc đi trước sẽ là nền tảng cho 
những tiến bộ tâm linh & phúc lành tiếp theo. Không có những 
nhóm “hạnh phúc” trước, thì cũng không thể phát triển những 
nhóm “hạnh phúc” cao sâu hơn nữa. Vì vậy cho nên kinh này đã 
được Đức Phật thuyết giảng một cách chặt chẽ từ thấp lên cao, 
mặc dù cũng rất đơn giản và dễ nhớ đề dễ tu tập. 


7. Có kỹ năng, nghề nghiệp 

Thứ nhất, kỹ năng tức là trình độ học tập, trình độ giáo dục. Từ 
nhỏ lớn lên bạn đã học rất nhiều từ trong nhà trường, trường dạy 
nghề, trường chuyên ngành, trường đại học...những kỹ năng, 
ngành nghề. Kỹ năng là chỉ về chuyên môn và trình độ của bạn, 
khi ra đời bạn sẽ làm được gì. Điều này Đức Phật đã xem là điều 
quan trọng đối với mỗi cá nhân cũng như yêu cầu của xã hội. 


Vì vậy, xã hội nào cũng đều quan tâm đến nền giáo dục là quan 
trọng nhất. Gia đình nào cũng đều quan tâm việc ăn học của con 
cái là quan trọng nhất, thậm chí đời sống gia đình quá khó khăn, 
nhưng đa số chúng ta đều hy sinh để dành điều kiện cho con cái 
ăn học là vậy. Cũng như lời dạy của Phật, gia đình nào cũng 
mong ước con cái học hành tốt để sau này có được nghề nghiệp, 
kỹ năng giỏi để dễ dàng ra đời và có cuộc sông tốt đẹp. Điều 
kiện này thật là cần thiết. 


Cho nên, sự hưng thịnh và chất lượng xã hội của một đất nước 
cũng dựa vào thước đo giáo dục. Ở những nước tiên tiên như 


Singapore gần bên Việt Nam, đa số mọi người đều có trình độ 
đại học và kỹ năng nghề nghiệp giỏi. 


8. Tháo vát, giỏi việc làm 


211 


Thứ hai, giỏi việc làm có nghĩa là “ngoài trình độ chuyên môn & 
băng cấp bạn cũng có khả năng làm việc giỏi”. Bạn không nên 
lầm tưởng ai có cùng trình độ chuyên môn hay trình độ giáo dục 
cũng ra làm việc tốt như nhau. Có người ra làm công việc, đi vào 
nghề nghiệp rất tốt, có người học lý thuyết rất giỏi, nhưng khi 
vào công việc lại không giỏi giang, không tháo vát. Có người chỉ 
thông minh trên lý thuyết, nhưng khi ra làm ăn thì không biết 
khôn khéo, không biết tính toán, kế hoạch, không biết tháo vát. 
Và kết quả là họ giống như một “nhân viên giấy” hay những ông 
nghè “giây”. 


Về hai điều kiện 7. & 8., thật ra Đức Phật giảng chung trong một 
câu kinh. Có lẽ Đức Phật đã “không không thừa không thiếu” khi 
nói về vẫn đề kỹ năng trình độ và khả năng tháo vát làm việc của 
một người cần phải có song song, như “hai điều kiện cần & đứ” 
thì mới thành công trong sự nghiệp. 


Trong, rất nhiều kinh điển khác, Đức Phật rất coi trọng phúc lợi 
kinh tế như là một “căn bản” vững chắc cho con người tiễn đến 
những tiến bộ về tâm linh. Nếu một người không học hành, 
không. nghề nghiệp, công ăn việc làm chắng ra sao, ăn không 
ngồi rồi, rồi “nhản cư vi bất thiện”, thì khó mà có được “hạnh 
phúc căn bản gia đình” để bổ trợ cho những tiễn bộ hay hạnh 
phúc tiếp theo. 


9. Tuân thủ tốt nghỉ luật 

Nghỉ luật là giới luật hay giới hạnh về đạo đức, là đạo lý làm 
người. Trong phần những “hạnh phúc bố trợ” này, việc giữ gìn 
giới hạnh đạo đức chắc hăn là quan trọng nhất trong việc mang 
lại những phúc lành cao nhất trong giai đoạn này. 


Việc kiêng cữ, giữ gìn giới hạnh là tránh, không làm những hành 


động trái đạo đức & gây nguy hại cho mọi người. Đôi với những 
người bình thường và những Phật tử tại gia, đó là: 


21 


Không sát sanh, giết hại. 

Không trộm cắp, lấy của không được cho. 

Không tà dâm, ngoại tình. 

Không nói dối, nói sai sự thật, không nói đóc, nói vụ oan, 
nói bậy bạ. 

5. Không uống rượu, không hút chích hay dùng những chất 
độc hại. 


ca 


Ở những phân trước, bạn đã hiểu rõ sự cần thiết và tốt đẹp của 
việc giữ giới rồi. Giữ giới hạnh đạo đức là một trong ba vấn đề, 
ba phần thực hành quan trọng nhất (bên cạnh “Lòng rộng lượng 
bố thí & Thiền tập”) để trở thành một “Người Tốt!”?, để mang 
lại công đức và phúc lành cho tương lai và kiếp sau. Nếu không 
có giữ gìn giới hạnh đạo đức, coi như không có gì để bàn tiếp về 
bất kỳ sự tiến bộ hay “phúc lành” nào nữa. Cho nên, “tuân giữ 
giới hạnh đạo đức” là nằm trong nhóm “Hạnh phúc bổ trợ căn 
bản” này. 


3. Lời nói thật ôn hòa 

Lời nói ôn hòa hay “ái ngữ” là hình thức mình giao thoa, tiếp 
xúc với xã hội. Nếu chúng ta luôn luôn nói dối, nói sai sự thật, 
nói láo, nói dóc chơi, hay la hét, chửi bới hay nói xấu, nói oan, 
nói thêu dệt về người khác...thì chúng ta sẽ chắc chắn không 
được ai ưa thích hay tin cậy trong bất cứ chuyện 8ì. Điều này 
quả thực là một vân nạn lớn cho chúng ta, trong bất kỳ công ăn 
việc làm nào và trong bất kỳ sự tiến bộ hay học hỏi nào về tâm 
linh hay đạo đức. 


Người xưa hay nói “Học ăn học nói”, rồi mới tới “Học gói, học 
làm”. Do vậy, để làm tốt phần “ăn nói” quan trọng này, tránh 
những nguy hại của việc ăn nói không đàng hoàng, tà ngôn tả 
ngữ, chúng ta luôn tập và nói những lời sự thật, nói lời có ý 
nghĩa & có ích cho mọi người và bản thân mình, nói hay, nói dễ 


“lội 


chịu, nói cho vừa lòng bạn cho toại lòng thầy, nói chân chính, 
chân thành, không nói lời ác ý, không buôn lời nịnh hót. 


Dù ai đang ở bất kỳ vai trò nào, vị trí nào trong xã hội, gia đình 
và doanh nghiệp, lời nói ôn hòa luôn luôn là cần thiết và nên 
thực hành. Bạn đã từng đến các nước với hầu hết dân chúng là 
Phật tử như Thái lan, Tích Lan, Lào, Miễn Điện..., ở đâu chúng 
ta cũng gặp đa số họ đều nói chuyện một cách nhẹ nhàng, ôn hòa 
và hiểu khách, mà từ trong cách giọng và âm vực chúng ta cũng 
có thê cảm nhận được sự chân thành và lịch thiệp. 


Ở đời, những người ăn nói nhẹ nhàng, từ tốn, ôn hòa (với ý chân 
thành, chân thật, không giả tạo), thì luôn luôn được mọi người 
yêu mến, khen ngợi và giúp đỡ. Đó không phải là những “phúc 
lành cao nhất” thì còn là gì!. 


4. Luôn phụng dưỡng mẹ cha 

Như Đức Phật và chúng ta đã nói rất nhiều lần trước đây, cha mẹ 
là những người sinh ta ra trên thế gian này và nuôi dạy chúng ta 
từng phút giây từ sau khi chúng ta chào đời. Dù có trả ơn cha mẹ 
bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ hết, theo Đức Phật. Vì vậy, 
chỉ có loại người kỳ quặc và tà kiến như thế nào mới không 
chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ mình. 


Chúng ta phải luôn luôn chăm sóc và dâng tặng cha mẹ không 
những bằng những điều kiện vật chất mà còn băng tình thương 
yêu, lắng nghe theo ý cha mẹ. Chăm sóc và bảo vệ cha mẹ như 
“bảo vệ Phương Đông”. 


Phần công đức và báo hiếu cao nhất là cố gắng tạo mọi điều kiện 
cho cha mẹ đến được, gần gũi với Phật pháp, trau dồi những lời 
Phật dạy. Những hành động bình thường, đễ dàng bạn không nên 
quên làm, như mua kinh sách, băng đĩa giảng dạy những đề tài 
giáo lý của Đức Phật...hoặc thường xuyên đưa đón cha mẹ đến 


214 


những chùa chiềng, đạo tràng để được nghe những bậc chân tu 
thuyết giảng về Phật Pháp. Bạn có biết rằng, những bậc cha mẹ 
(kế cả ông bà) gần đất xa trời sẽ vô cùng an toàn và vô ngại khi 
trong tâm trí ôm ấp đầy những lời dạy thiện lành của Đức Phật. 


Những bậc cha mẹ khi xưa lao khổ, bận rộn với lao động, cơm 
áo để nuôi nắng, bảo bộc chúng ta mà chẳng có phút giây ngơi 
nghỉ, nên cũng chẳng có cơ duyên tìm đến Phật pháp. Nay chúng 
ta lớn khôn, chúng ta nên tìm cách để cha me tiếp cận càng sớm 
càng tốt, trang bị cảng nhiều càng tốt sự hiểu biết Phật pháp, tâm 
lành, nghiệp thiện cho cha mẹ. Đề làm gì? Đề cha mẹ chúng ta 
làm hành trang cho những chuyến đi xa và dài vô định sau khi từ 
giã những con cháu thân yêu của mình, & từ giã bạn. 


5. Yêu thương vợ con nhiều 

Mặc dù điều này cũng đã được nói rõ trong phần “Giữ gìn những 
mối quan hệ gia đình” trong “K¿iwh Sigai4”, như là việc “bảo vệ 
Phương Tây”, nhưng Đức Phật cũng đã đưa vào nhóm điều kiện 
“hạnh TẠI bể trợ này”. 


Việc yêu thương, chăm sóc vợ con cũng là điều kiện bắt buộc đề 
mang lại và duy trì hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc gia đình là 
nên tảng và bô trợ cho những bước tiên bộ phúc lành tiêp theo là 
vậy. 


6. Làm những nghề chánh thiện 

Nghề nghiệp chánh thiện là “Chánh Mạng” trong Bát Chánh Đạo 
chúng ta đã bản bạc đến, như là con đường tu tập của Đức Phật 
đã dạy để mang lại bình an và hạnh phúc, cũng như để đi đến sự 
giải thoát sau cùng. 


215 


Làm những nghề chánh thiện là không làm những công việc, 
nghề nghiệp trái đạo đức, vô lương tâm và thậm chí trái pháp 
luật. Những nghề như trộm cướp, sát sanh, buôn bán thịt động 
vật, buôn bán người, buôn bán vũ khí, chất độc hại... Làm 
những nghề chánh thiện là làm những công việc lương thiện, hợp 
pháp, không trái đạo đức, không xấu ác, lành mạnh, không gây 
phương hại con người và môi trường; và những nghề chánh thiện 
luôn mang lại sự bình an, phúc lành và an ninh cho mọi người vả 
bản thân mình. 


Nói chung, làm việc gì, nghề gì cũng nên suy nghĩ là nếu có gây 
hại cho bất cứ ai hay vật hay môi trường lành mạnh nảo...dù ít 
hay nhiều, dù lớn hay nhỏ, dù thu lợi không lồ hay ít ỏi, thì 
không nên làm. Còn ngược lại thì không phải là làm nghề chánh 
thiện. 


Nếu chúng ta muốn có những “hạnh phúc nên tảng” cho tiến bộ 
đến những điều phúc lành cao siêu khác mà vẫn đang hành nghề 
bắt thiện, thì nền tảng đã bị hỏng rồi. 


© Những Hạnh Phúc Cá Nhân 


14. Luôn san sẻ, bố thí 

15. Luôn chánh trực, thiện tâm 
16. Giúp người thân họ hàng 
17. Làm những việc công đức 
18. Ngừng và tránh việc ác 

19. Không còn nghĩ ác dục 

20. Kiên trì giữ đức hạnh 


- Là Phúc Lành Cao nhất. 


216 


Những yếu tổ trong nhóm “Hạnh phúc cá nhân” này cho thấy 
một bước tiến thêm trong việc phát triển đời sống phúc lành cho 
mỗi con người, là bắt đầu đi vào trong việc phát triển thân tâm 
của mỗi cá nhân. Đây có lẽ là những lời khuyên về tu tập phẩm 
hạnh về tâm của mỗi cá nhân, làm nên tảng vững chắc hơn, góp 
phần chuyên hóa con người đến những ý tưởng tâm linh cao đẹp 
hơn nữa. 


Đức Phật đã đi từ những điều kiện thông thường từ ngoài quan 
hệ xã hội, đên điêu kiện trong gia đình, đên nghê nghiệp, cư xử, 
và đên bây giờ là những tu tập của cá nhân một người. 


14. Luôn san sẻ, bố thí 

Lòng tham, dục vọng và những dính mắc, luyến tiếc quá nhiều là 
những nguyên nhân tạo ra đau khổ trong kiếp người. Bằng cách 
tập làm những việc bố thí, rộng lượng, chúng ta có thê làm “mờ 
nhạt” bớt những dấu vết hay những mầm móng (chủng tử) tiêu 
cực, và phát triển lòng từ bi, lòng vị tha, cho đi và không vị kỷ. 


Chúng ta có thể giúp đỡ người khác bằng vật chất, thông qua 
việc cho tặng hay huy động, quyên góp. Trong nhiều trường hợp, 
bạn có thê bố thí bằng những chia sẻ về mặt tinh thần, động viên 
hay khuyên dạy những hướng đi hay những giải pháp tốt nhất. 
Ban tặng, gửi, nói chuyện, chia sẻ, bàn luận, hướng dẫn cho 
người khác về những chân lý, lẽ thật hay giáo pháp của Đức Phật 
(dhamma) cũng là một hành động bồ thí cao thượng nhất. 


Thứ nữa là sự rộng lòng, lòng bố thí nên được thực hiện một 
cách chân thành, đầy lòng bi mẫn, lòng giúp đỡ, chứ không ngập 
ngừng, tính toán hay hối tiếc. Trong nhà Phật gọi là tâm ý hay “ý 
hành” - khi thực hiện hành động bố thí hay công đức thì “ý 
hành” rước khi, trong khi và sau khi làm phải luôn luôn chân 
thành, trong sạch và mạnh mẽ. Điều đó sẽ mang lại cùng lúc hai 
ích lợi: Thứ nhất, (ï) bạn đã thực hành đúng và tăng trưởng lòng 


2:7: 


bố thí, từ bi. Thứ hai, (1) công đức được trọn vẹn, cho bạn và 
cho mọi người. 


Một kilogam gạo, một vài ngàn lẻ, một thùng mì gói, một tập 
sách vở cho các em thơ ngây tội nghiệp, một cái mền cho giá rét 
của người già, một lá thư chia sẻ và an ủi, cho đến không biết 
bao nhiêu thứ trên đời, trong giới hạn khả năng của chúng ta, mà 
chúng ta có thê cho, tặng, cứu giúp cho người. Một nụ cười thân 
ái dành cho nhau không phải là một món quà hay sao! 


Vì sự “cho đi” hay việc làm công đức là “nhận lại” công đức và 
tăng trưởng “lòng Từ Bí”: bản chất phúc thiện của một người. 
Chúng ta nên cô găng chủ động, tự trọng và từ tâm thực hiện 
những hành động tốt đẹp, những nghĩa cử bố thí đẹp lòng để 
mang lại phúc lành và “những niêm hạnh phúc cá nhân” cao đẹp 
nhất cho cuộc đời mình. Đó mới là những “điềm lành tốt nhất” 
cho đời sống chúng ta. 


15. Luôn chánh trực, thiện tâm 

Chánh trực là chân thành, thăng thắn nhìn nhận và thực hành. 
Thiện tâm theo cách diễn dịch ở đây có nghĩa là luôn suy nghĩ và 
thực hành mọi sự “theo hướng thiện”, thay vì theo “hướng né 
tránh những điều bắt thiện”. Ở đây, ta có thê nói rằng chánh trực 
và thiện tâm là “chủ động” hay “chủ tâm” nghĩ thiện, làm thiện 
chứ không bị động, canh chừng để tránh chuyện bắt thiện. 


Thay vì chỉ “quan sát”, tuân giữ những giới hạnh, kiêng cữ, tránh 
né những điều xâu ác & tiêu cực thì bạn chỉ chuyên cân nghĩ & 
làm những việc tốt thiện, chỉ mặt tích cực giới hạnh mà thôi. Nói 
như kiểu một số người lương thiện, ngay thắng “Cần gì phải 
tránh, có làm điều gì sai trải đâu mà tránh”. Đây là cách thực 
hành “tiến bộ” hơn. Người mới bắt đầu đời sống tâm linh thì 
luôn “canh chừng”, “kiêng cữ” những điều xấu, người đạt trình 


218 


độ đạo đức và tâm linh cao hơn, tu tập lâu hơn, thì đã không còn 
“phạm giới” nhiêu, nên không còn “canh chừng” mà chỉ chủ 
động tu tập & thực hành phân tích cực của giới hạnh. 


Đó là: 


Thực hành sự vô hại và từ bi đối với mọi chúng sinh. 
Thực hành lòng tốt và lòng rộng lượng. 

Thực hành lòng trung thành và trách nhiệm 

Thực hành lòng chân thật và lời nói ôn hòa (ái ngữ). 
Thực hành lòng tự chủ bản thân và chú tâm chánh niệm. 


"Nói ¬2a?-il:2 7g 


16. Giúp người thân họ hàng 

Ngoài việc giúp đỡ cha mẹ, gia đình như đã nói trong phần 
“hạnh phúc bổ trợ” trên đây, chúng ta cũng nên luôn chú tâm 
giúp đỡ người thân quyến. và bạn bè. Chúng ta luôn giúp đỡ một 
cách chính đáng cho họ về vật chất và tinh thần khi họ cần giúp, 
thì họ ở xung quanh sẽ luôn giúp chúng ta trên bước đường đi 
tìm hạnh phúc tâm linh và giúp ta có một đời sống phúc lành bao 
trùm & đúng nghĩa. 


17. Làm những việc công đức 

Đây là một ý niệm cao hơn của lòng rộng lượng bố thí. Những 
việc công đức ở đây là những đóng góp cho xã hội, cộng đồng 
nói chung. Ý nghĩa và cách thực hành cũng y hệt như việc “bố 
thí” đã nói trên, tuy nhiên ở đây là nói thêm những đối tượng là 
phúc lợi cộng đồng, như góp công, góp tải vật hay quyên góp đề 
Xây trường học, bệnh viện, nhà ở, đường xá, nhà tế bân, trại mô 
côi, trại dưỡng lão...cho đến một con đò hay cây cầu khi ở 
những vùng quê nghèo khó trăm bề. Những việc giúp ích cho 
nhiều người. 


219 


Cho đến những việc giúp trồng công viên, trồng cây để cải thiện 
và bảo tồn môi trường sống lành mạnh cho nhiều thế hệ và cho 
trái đất, cho đến những chuyến đi đến giúp đỡ những làng quê 
nghèo sau một cơn thiên tai, một mùa đại dịch, hay tâm nguyện 
ở lại để dạy học hay chăm sóc những đứa trẻ bất hạnh vừa mất 
cha mất mẹ ở đó. 


Những việc làm công đức xã hội giúp bạn tăng trưởng lòng từ bị 
và thương mến tha nhân rất nhanh, làm chúng ta “bớt” dân cái 
“ôi” bản ngã khi va chạm và khả năng chịu được cực khổ khi đi 
làm những việc công đức tốt đẹp này. 


18. Ngừng và tránh việc ác 

Điều ác, việc ác theo Phật giáo, có nghĩa là những hành động 
gây hại cho người, cho mình hoặc cho cả hai. Chúng ta phải tập 
và kiêng cữ không làm những hành động xấu ác đó. Bởi vì sao? 
Bởi vì hành động chính là nghiệp (kamma). 


Xin được giải thích thêm là ở đây không phải là trùng hợp với 
điều kiện 13. vừa được nói trên trong nhóm “Những Hạnh Phúc 
Bồ Trợ”. Việc ác ở đây là hành động xấu ác, là nghiệp ác, chứ 
không phải công ăn việc làm hay nghề nghiệp xấu ác. 


Nghiệp là cái ta mang theo suốt cuộc đời nảy và qua tận những 
kiếp sau. Mỗi lần chúng ta gặp hạnh phúc là do nghiệp thiện phát 
huy và nỗ lực hạnh phúc của chúng ta không bị cản trở. Nhưng 
mỗi lần chúng ta gặp đau khổ, tai ương là mỗi lần nghiệp bất 
thiện phát huy và nỗ lực hạnh phúc của chúng ta không thể nào 
vượt qua được. Đây là phần quan trọng và cụ thể nhất của việc tu 
tập tâm linh và thực hành đạo Phật. 


Vì vậy, chúng ta luôn luôn kiêng cữ, hêt sức né tránh và không 


thực hiện những việc bất thiện mà phạm vào những “giới” sau 
đây: 


220 


.. Không Sát sanh, giết hại 

.. Không Trộm cấp, lấy của người khác 

Không Tà dâm, ngoại tình 

Không Nói dối, nói láo 

Không Nói lời vụ không, hàm oan 

Không Nói lời cay độc, chửi mắng 

Không Nói tản dóc, nói lời vô nghĩa 

.. Không Tham lam, chụp giựt 

Không Ác ý, nham hiểm 

0. Không Tà kiến, sai lạc (ví dụ: không chấp nhận quy luật 
Nghiệp, Tái sinh hay những chân lý Phật pháp), và chỉ 
làm những việc mê tín, đị đoan, tà đạo. 


E10) 200020610) 01 àả0 


Đây cũng được gọi là “#ười Giới Thiện” (Thập thiện giới). 


19. Không còn nghĩ ác dục 

Khi chúng ta trở nên vững chãi trong việc tuân giữ “Năm Gió?” 
và kiêng cử theo “Mười Giới Thiện” trên đây, thì tự nhiên chúng 
ta có khả năng không còn muốn (dục) hay nghĩ (khởi sinh tâm) 
đến việc làm bắt thiện đó nữa. Trong tâm không còn ác dục. 


Lúc đó, chúng ta sẽ nhận ra được mình không còn “thèm” hay 
“muốn” làm những điều xấu ác, hèn mọn nữa. Ví dụ trước kia 
mình không tu tập, không hướng thiện theo đúng “con đường”, 
mình “hay ghét? đồng nghiệp, ghét những kẻ đi đứng huênh 
hoang, mình hay sẵn sàng “ăn thua” từng cử chỉ, từng lời ăn 
tiếng nói hay từng quyên lợi với mọi người, mình hay chửi lại 
những ai chửi mình, mình hay “thù dai” những kẻ hại 
mình...Bây giờ mình “không còn thích”, không còn thấy 
“muốn” hay “thèm” hay thấy “phải”, thấy “cần phải” làm những 
điều đó nữa. 


221 


Và vì vậy, ta luôn cảm thấy “lòng nhẹ như mây trời!”. Vậy 
không phải là những “phúc lành cao nhât” hay những “điêm lành 
tôt nhât” hay sao? 


20. Không say sưa rượu chè 

Như chúng ta đã biết, Đức Phật luôn nhắc đi nhắc lại về giới 
hạnh quan trọng nhất này. Mặc dù đã khuyên dạy và bàn luận rất 
nhiều trong phân “Năm giới”, Đức Phật vẫn luôn luôn nhắc lại 
trong rất nhiêu bài thuyết giảng trong kinh điển. 


Nếu suy nghiệm lại theo thống kê, tất cả những tai nạn và đau 
khổ ngày nay, việc uống rượu bia & những chất độc hại chính là 
nguyên nhân “chủ lực” gây ra những tội lỗi lớn nhỏ, vi phạm 04 
Giới Hạnh đầu tiên trong Năm Giới Hạnh. 


Rượu chè, hút chích làm con người mất trí, điên loạn nên làm 
những việc đánh nhau & giêt hại, cướp bóc & trộm cắp, tà dâm 
& trai gái bât chính, nói dôi & chửi rủa, nói lời oán thù & lừa 
bịp... 


Người không uống rượu, không nhậu nhẹt, không hút chích thì 
mặc nhiên tránh được những rủi ro, những tai ương và đau khổ 
này. Vậy kiêng cữ, tránh, bỏ, không uống rượu bia, không dính 
vào hút chích...chăng phải cũng là những điều “phúc lành cao 
nhất” hay những “điềm lành tốt nhất” hay sao?. 


Khi tránh được những khả năng dẫn tới đau khổ hay những “địa 
ngục trân gian”, thì đó đã là đời sông phúc lành cao quý rôi. Từ 


đó, bạn muốn thực hành, tỉnh tắn thêm những tiến bộ tâm linh 
khác tiêp theo càng dê dàng, trôi chảy. 


21. Kiên trì giữ đức hạnh 


29/8, 


Có nghĩa là sự cố găng duy trì và giữ gìn những phẩm chất đức 
hạnh mà mình đã phấn đấu tu tập được. Không để bị mai một, 
không để bị chủ quan hay thoái chí hay bị “lệch đường” một khi 
những điều kiện vô thường của đời sống có thể làm sa sút những 
phẩm hạnh có được. 


Bằng cách nào? Chỉ bằng cách thực hành liên tục, chú tâm liên 
tục đến những hành động thiện lành, công đức nhiều hơn nữa. 
Đức Phật đã chỉ chúng ta phải luôn tâm niệm và phát huy “Mười 
Nghiệp Thiện” (Thập Thiện Nghiệp) để nâng tâm thiện tâm linh 
của mình lên cao hơn, tức là đạt được những “phúc lành cao 
hơn” hơn nữa. 


Mười nghiệp thiện đó là gì? 


1. Bi mẫn, thương người 

2. Bồ thí, rộng lượng 

3. Tự chủ 

4. Nói lời chân thát 

5. Nói lời tử tế, tốt bụng 

6. Nói lời dễ nghe, ôn hòa (ái ngữ) 

7. Nói lời có ÿ nghĩa 

8. Hoan hi, vui vẻ 

9. Từ ái, nhân hậu 

10. Có chánh kiến, không tà kiến sai lạc. 


@ Những Hạnh Phúc Cao Hơn 


22. Biết Kính trọng 

23. Biết Khiêm nhường 

24. Biết Hài lòng 

25. Biết Biết ơn 

26. Nghe học Giáo Pháp đúng lúc 


VI, 


27. Kiên nhẫn 

28. Biết nghe lời 

29. Gặp gỡ các Sư Thầy 
30. Bàn học về Giáo Pháp 


- Là Phúc Lành Cao nhất. 


Nhóm này nói về những điều kiện phúc lành không còn thế tục 
hay vật chất nữa, mà là những điều kiện hạnh phúc quan trọng 
hơn về tâm linh. Nhóm “Hạnh phúc cao hơn” này là nhóm điều 
kiện nên tảng cho những bậc “hạnh phúc cao nhất” cuối cùng 
tiếp theo sau. Nhóm này diễn tả SỰ. “chuẩn bị về con đường 
đạo”, con đường tu tập cao sâu hơn về tâm. 


22. Biết Kính trọng 

Biết kính trọng ở đây là sự tôn kính, sự tôn thờ dành cho ba phần 
tâm linh quan trọng nhất của Phật giáo, đó là Đức Phật, Giáo 
Pháp & Tăng Đoàn. Ba ngôi Phật, Pháp, Tăng này được gọi là 
Tam Bảo, tức là ba “Ngọc Bảo” cao quý nhất. 


Lòng tôn kính dành cho những bậc chân tu, trưởng lão, những 
Tỳ kheo, Tăng Ni và những vị thầy hướng dẫn tâm linh như 
những sư thầy giảng giáo pháp, những thiền sư, vì sự biết ơn và 
những điều học được từ các thầy. 


Lòng tưởng niệm và tôn kính Đức Phật là sự cần thiết, giúp cho 
tâm thanh tịnh, hướng thiện và kiên trì học hành giáo pháp sau 
khi đã biết được lẽ thật là cuộc đời chỉ là kiếp sống tạm, phù du 
và vô thường trong ngắn ngủiI. 


224 


23. Biết Khiêm nhường 

Biết khiêm nhường là một đức tính quan trọng và cần thiết trong 
đạo Phật đối với tất cả những ai đang thực hành con đường đạo. 
Nếu có người sau khi đã tiến bộ trong việc học đạo nhưng vẫn 
còn tự mãn, tự cao, nghĩ mình đã biết và hiểu hết tất cả giáo 
pháp, thì lúc này là một chướng ngại lớn, vì người đó sẽ không 
còn giữ thái độ cầu tiễn hay chịu lăng nghe người khác nữa. 


Vì vậy Đức Phật đã rất nhiều lần trong khi còn sống đã dạy rằng 
bản tính tự cao & ngã mạn là những liều thuốc độc, là hai trong 
những trở ngại lớn nhất trong việc tu tập của người tại gia bình 
thường cũng như những tu sĩ. Ngược lại, “Điềm lành” lớn nhất 
đó là tính “khiêm nhường”. 


24. Biết Hài lòng 

Mọi người đều có những nhu cầu khác nhau về vật chất và tỉnh 
thần, tuy nhiên sự hài lòng không có nghĩa là không làm gì nữa, 
không cầu tiến, học hành thêm nữa. 


Khi điều kiện vật chất đã đầy đủ để sống còn và an toàn, thì vẫn 
đề là bạn nên biết khi nào là đủ. Nhiều người, rất nhiều người, 
sông với tâm trạng luôn luôn khổ sở, canh cánh và bất hạnh ngày 
đêm chỉ vì họ luôn nghĩ rằng họ chưa đủ giàu hay giàu nhất. 
Trong khi đó một sỐ ít những người khác không giàu sang, chỉ 
đủ điều kiện sống ổn định qua ngày, thường là những người biết 
suy nghĩ sâu xa, thì luôn sông hạnh phúc và luôn hài lòng với 
cuộc đời. “7i fúc tâm thường lạc”: Biết đủ tâm thường vui. Nếu 
không biết tri túc thì khổ mãi. 

Người có trí thì hiểu rằng tham vọng về vật chất cũng giống như 


uông nước muối để giải khát vậy. Càng uống, càng khát & chỉ 
dẫn đến sự bất toại nguyện, sự thất vọng và khô sở mà thôi. 


25 


Biết xác định mức độ bằng lòng của mình về vật chất và cuộc 
đời mang lại sự thanh thản, bình an cho tâm trí của mình. Sự biết 
bằng lòng với những gì mình biết là đủ là một tài sản lớn nhất. 
“Người giàu nhất là người biết khi nào là đủ”. 


Người tại gia theo đức hạnh nên biết hài lòng khi có hoàn cảnh 
sông đã an ôn không quá vất vả về điều kiện vật chất ăn ở, khi có 
quan hệ tình cảm trong gia đình và xã hội bình thường; chứ 
không đua đòi vật chất, không leo trèo quen biết với người cao 
sang, quyền lực. 


Người xuất gia thì biết hài lòng với hoàn cảnh, chùa chiềng, điều 
kiện sông, và Phật tử ở địa phương mình cư ngụ. Họ cũng không 
bao giờ cô gắng tìm kiếm nơi thành thị, chùa chiềng khang trang, 
nổi tiếng thì mới hải lòng để tu. 


25. Biết Biết ơn 

Một cách thực tiễn chứ không bi quan, trên thế gian vẫn còn rất 
ít người chủ tâm, “xăn tay áo” giúp đỡ người khác. Còn ít hơn 
nữa là số người biết biết ơn những gì người khác giúp mình. 
Nghe thật buồn!. Sự biết ơn là lòng tạ ơn và tâm ước muốn đền 
đáp ơn nghĩa đó một cách trực tiếp hay gián tiếp. 


Biết ơn, biết nói lời cảm ơn, biết nhớ ơn, cảm động khi thấy 
người khác làm ơn cho mình hay người khác sẽ làm cho chúng ta 
trở nên tử tế và đầy thiện ý trong đời. Tâm cũng đầy bản thiện. 
Đó cũng là “điềm lành” hay nền tảng cho những phúc lành cao 
đẹp nhất. 


26. Nghe học Giáo Pháp đúng lúc 
Bất cứ lúc nào cũng có thể nghe học giáo pháp (Dhamma), luôn 
luôn học và chánh niệm về giáo pháp. Tuy nhiên ở đây muốn nói 


226 


là lúc cần nghe học giáo pháp tốt nhất là những lúc bạn đang 
phiền não, đang “chán đời” hay đang hoài nghi tất cả về cuộc đời 
ô trọc này. Vì sao? Vì giáo pháp nói ra là chân lý, là giảng trạch 
về lẽ thật của cuộc đời và thế gian, làm cho bạn hiểu hơn, tin 
tưởng hơn, tin tưởng đúng đắn hơn. Và điều đó mang lại sự an 
tâm, sự xoa dịu cho bạn. Nên giáo pháp có giá trị nhất cho bạn 
những lúc tâm trạng khó khăn như vậy. 


Không phải ai cũng biết lấy giáo pháp làm cân băng những lúc 
tâm trạng phiền não và mất cân bằng. Tùy nhân duyên của mỗi 
người nữa, vì đâu phải trong đời ai cũng được duyên phúc nghe 
học giáo pháp. Vậy bất cứ lúc nảo bất an, hoài nghi hay lâm 
bệnh, hãy nghĩ đến giáo pháp. Đừng để tuột mất những phúc 
lành cao quý nhất này. 


Còn những ngày bình thường, bạn hãy chọn thời gian thích hợp, 
đúng lúc tâm săn sảng đê đọc, học kinh sách hay đên nghe giáo 
pháp ở những ngôi chùa hay đạo tràng. 


Không nên chọn nghe giáo pháp lúc đang bận rộn, lúc phải bỏ bê 
công việc làm ăn, gia đình...Vì làm như vậy, tâm không sắn 
sàng, lòng không yên tâm đề tập trung và thấm thía từng lời dạy 
của giáo pháp. 


27. Kiên nhẫn 

Kiên nhẫn hay nhẫn nhục là một đức tính rất quý giá khác của 
một người tốt hay một người hướng đạo. Bạn sẽ ngạc nhiên khi 
biết rằng đây cũng là một trong những đức tính “khó nhất” mà 
một người có thể tu tập được. 


Chúng ta luôn luôn phụ thuộc vào những điều kiện (duyên) luôn 
luôn thay đối và những thay đổi liên tục của mọi người trong xã 
hội xung quanh chúng ta. Hầu hết những đổi thay của nhân tình 
thế thái là ngoài tầm kiểm soát hay dự liệu của chúng ta và nếu 


25. 


chúng ta luôn luôn phản ứng, bị lôi theo chúng, thì chúng ta sẽ 
như lao theo vào lửa phiền não và bị “khổ” nhiều hơn, luôn bị 
bất hạnh và sân hận, bực tức & mất kiên nhẫn. Vì vậy cách tốt 
nhất là tập tánh kiên nhẫn, nhẫn nhục, như “đối cảnh vô tâm” 
vậy. 


Khi bạn phạm lỗi hay lỡ làm những điều sai trái hay bị nản chí 
trên con đường đạo đức, bạn hãy nhẫn nhục, vị tha cho mình và 
nhìn phiền não đi qua. Cách này luôn làm cho bạn có khả năng 
ø1ữ tâm bình an. 


Trong phần thiền quán hay thiền minh sát, bạn sẽ thực hành cố 
găng quan sát mọi hiện tượng thân tâm xảy ra với tâm nhẫn 
nhục, không can thiệp hay phản ứng với chúng, cứ kiên nhẫn 
nhìn chúng đến và đi. 


28. Biết nghe lời 

Nhiều người vì nhiều lý do khác nhau rất khó mà nghe lời dạy 
hay khuyên của người khác, càng khó mà chấp nhận lời góp ý & 
phê bình, càng khó mà để cho lỗi lầm, tội lỗi hay tật xấu của 
mình bị lộ cho người khác thấy. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta 
khó mà sửa chữa (tu tập) để có sự tiến bộ về tâm linh, đạo đức 
khi sự cao ngạo và bướng bỉnh còn đứng ngáng giữa đường đi 
như vậy. 


Sự cởi mở, sự nghe lời, chấp nhận & khiêm tốn luôn luôn là điều 
cần thiết cho bất kỳ môi trường nào chứ không riêng chuyện đạo 
đức, tâm linh. Vì sao? Vì hai điều sự thật hiển nhiên là (ï) chúng 
ta không bao giờ là hoàn hảo và (1) chúng ta luôn luôn có được 
nhiều hơn khi lắng nghe hay học hỏi từ người khác. Biết được 
hai lẽ thật đó là “điềm lành” mang lại hạnh phúc càng ngày càng 
“tròn vẹn” cho mình. 


228 


29. Gặp gỡ các Sư Thầy 

Thứ nhất, (1) gặp gỡ cảng nhiều người tốt chúng ta càng có thêm 
cơ hội để học hỏi từ họ và có thêm niềm cảm hứng và khích lệ từ 
trí tuệ và sự tự chủ, tĩnh lặng của họ. 


Thứ hai, (2) gặp gỡ nhiều người hiền trí làm chúng ta thức tỉnh 
rằng còn nhiều điều cao quý và cần thiết khác hơn là những 
khoái lạc của sáu giác quan và đời sống vật chất, và cho ta thấy 
được có nhiều người đã và đang đi vững vàng trên con đường 
đạo. 


Gần gũi bậc chân tu, Tăng Ni hay người kính đạo, họ sẽ truyền 
cảm hứng và hướng dẫn ta hướng tâm đên những trạng thái tâm 
cao đẹp nhất. Theo Phật giáo, những “trạng thái tâm cao thượng” 
đó nếu tu tập và có được thì cũng giống như trạng thái phúc lành 
cao diệu trên cõi tiên hay cõi trời Phạm Thiên (Brahma), nên 
những trạng thái cao đẹp đó của Tâm hay được gọi là “Bốn 
Phạm Trú” (Brahma-viharas) hay “Tứ Vô Lượng Tâm”: 


1.Từ 
2. Bi 
3. Hỷ 
4. Xả 


Có nghĩa là tâm đây lòng Từ ái, đầy lòng Bi mẫn, đầy hoan Hỷ 
vui tươi & đây lòng buông Xả, không còn dính châp, không còn 
đối đãi. 


30. Bàn học về Giáo Pháp 

Để củng cố, chiêm nghiệm lại những giáo pháp mình đã nghe 
được, học được là nên trao đôi và thảo luận về giáo pháp. Vì lý 
do chính đáng này mà chúng ta có được những cơ hội gặp gỡ 


220 


những sư thầy, những người đi trước và những người bạn đồng 
đạo. 


Tương tự vậy, chúng ta cũng sẽ có cơ hội để chia sẻ những hiểu 
biết của mình cho những người hiền trí hay bạn đồng đạo đó, 
tiếp tục trau đồi và nâng cao kiến thức về Phật pháp. Bằng những 
cách này, chúng ta sẽ thường xuyên tiếp xúc với giáo pháp 
(Dhamma) và đó là yếu tố sẽ dẫn đắt một người trực nhanh đến 
những phúc lành cao nhất hay “Hạnh Phúc Tối Thượng” , niềm 
hạnh phúc của giác ngộ. 


Phần tiếp theo là phần những “Hạnh phúc Tối thượng” đó. 


@ Những Hạnh Phúc Tối Thượng (Cao Nhất) 


31. Tự chủ 

32. Sống phạm hạnh theo Bát Chánh Đạo 

33. Thấy được Tứ Diệu Đề 

34. Chứng ngộ Niết-bàn 

35. Không còn bị ảnh hưởng bởi thăng trầm 
thế tục 

36. Vô ưu: Không còn phiền não 

37. Vô nhiễm: Không còn bị ô nhiễm 

38. An bình & Tự tại 


Ở giai đoạn này, sự phát triển bất cứ điều gì mang ý nghĩa vật 
chất đều không còn nữa. Mục tiêu của cuộc đời đã thay đôi. Vì 
lúc này, tâm của bạn đã gần như đã trong sạch, đã thanh tịnh đủ 
để tu tập những giáo pháp cao sâu hơn để đạt được sự bình an 
cao nhất của tâm, tức là sự giải thoát cao nhất khỏi tất cả những 
phiền não và bất tịnh. Đó là niềm “Hạnh phúc Tối thượng” của 


230 


Con Đường tu tập đạo đức và tâm linh, là kết Quả của Con 
đường đó. Trạng thái hạnh phúc viên mãn nhât và cao diệu nhât 
đó của tâm thì trong nhà Phật gọi là “/N/£f-bàn” (Nibbana). 


“Con Đường Dẫn Đến Niết-Bàn!” 


31. Tự Chủ 

Lúc này là lúc đòi hỏi những nỗ lực kiên định cao nhất. Người tu 
tập đến lúc này luôn không để bị lay chuyển bởi những khoái lạc 
nhục dục hay những khó chịu về thể xác. Lúc này chúng ta phải 
tập trung hết vào con đường đạo. Đối với những Phật tử tại gia, 
thì đó là việc kiên định giữ gìn Năm Giới Hạnh hay tốt hơn là 
Tám Giới. Nhiều Phật tử luôn tự tâm giữ gìn Tám Giới (Bát 
Trai) vào những ngày Răm hay Mông Một hàng tháng, tuy nhiên 
thực hành Tám Giới luôn vào những ngày khác nữa thì cảng 
đáng quý. 


Cách tốt nhất để tăng trưởng sự tự chủ đối với một Phật tử tại gia 
là hãy tham dự một khóa thiền & ở đó có thê thực hành Tám 
Giới Hạnh trong suốt thời gian của khóa thiền đó, có thể là tại 
một ngôi chùa. Môi trường thiền tập và giữ Tám Giới Hạnh giúp 
chúng ta sống những ngày tháng thanh đạm, tri túc, xa rời những 
tiện nghi, xa hoa và khoái lạc vật chất và quan trọng nhất là 
“chuyên hóa” thân tâm ta hướng một cách vô tư và sâu sắc vào 
con đường Bát Chánh Đạo. 


Thiền tập. thiền Minh Sát, trong thời khóa này cũng chắc chắn là 
cách tôt nhât giúp chúng ta tu tập tâm tự chủ, băng thực hành chú 
tâm hay hành trì sự chánh niệm. 

Tám Giới Hạnh 

1. Không sát sanh 

2. Không trộm cặp 


231 


3. Không tà dâm, ngoại tình 
4. Không nói dối, nói láo 
5. Không uống rượu và không dùng chất độc 
hại, ma túy 
6. Không ăn sau giờ trưa 
7. Không ca hát, nhảy múa, âm nhạc hay biểu 
diễn;không dùng hoa, mỹ phẩm và trang sức. 
8. Không nằm giường êm, không ngôi ghế cao, nhung lụa xa 
hoa. 


32. Sống phạm hạnh theo Bát Chánh Đạo 

Đến bước trưởng thành tâm linh này, thì điều phúc lành không 
chỉ là do sự tuân giữ bề ngoài của Bát Chánh Đạo mà sự tu tập, 
sự “nhập tâm” sâu sắc vào tất cả khía cạnh của Bát Chánh Đạo. 


Tất cả những “Phúc lành căn bản”, “Phúc lành bố trợ”...trước 
kia đều là nền tảng chuẩn bị và trợ giúp cho một người bây giờ 
bước vào con đường “Bát Chánh Đạo” một cách nhiệt thành, 
vững chãi. 


Con đường “Bát Chánh Đạo” mà Đức Phật đã tìm ra và giảng 
dạy suốt 45 năm còn lại của cuộc đời mình tại thế gian đề cho 
nhân loại thực hành và giải thoát. “Con đường Tám Phần” này 
có thể được phân ra thành ba (3) mảng hay nhóm, đó là nhóm 
Giới Hạnh (về đạo đức), nhóm Thiền định (về phát triển tâm) & 
nhóm Trí Tuệ (Bát-nhã). 


(D $ Nhóm Giới Hạnh (về đạo đức) 
I. Chánh Ngữ 
Không nói dối, nói láo 


Không nói lời vụ khống, bịa dặt, hàm oan 
Không nói lời cay độc, chửi măng 


ào 2 


Không nói lời vô nghĩa, nói tân dóc, nói tâm 
Phào. 


Ngược lại, nên tu tập: 
Nói sự thật, nói đúng 
Nói lời ôn hòa, đi ngữ 
Nói lời tử tê, tôt bụng 
Nói lời có ý nghĩa, nghiêm túc, đàng hoàng 


2. Chánh Nghiệp 


Không sát sanh, giết hại 
Không ăn cấp, lây của không được cho 
Không tà dâm, ngoại tình 


Ngược lại, nên tu tập: 


Hành động vô hại, thương yêu sự sống chúng 
sanh. 

Chán thật, lương thiện 

Chung thủy, chán thành 


3. Chánh Mạng 


Không làm nghề nghiệp dính líu đến sát sinh (giết người, 
động vật...) 

Không buôn bản thịt động vậit. 

Không buôn bán người, không buôn bản vũ khí, chất độc 
hại, rượu bia, ma fÚ. 

Không dính liu đến nghệ nghiệp hay công việc trái đạo đức, 
trải luân thường đạo lý và trái pháp luật. 


(II) $ Nhóm Thiền Định (về phát triển tâm) 


233 


234 


Chánh Tin Tấn 


ÁẤp dụng những nguyên tắc về tâm, nỗ lực, cố găng ngăn 
chặn những tâm ÿý bắt thiện sẽ khởi sinh. 


Loại bỏ những tâm ÿ không bất thiện đã khởi sinh. 


Tức là tập tránh xa, phòng tránh những tâm ý bất thiện và 
cố găng trừ bỏ những tâm xâu ác đang có sẵn trong người. 


Chủ động phát triển tâm ÿ lành thiện chưa khởi sinh và phát 


huy tâm ÿ lành thiện đã khởi sinh, có sẵn. 


Chánh Niệm 
Là chú tâm quán sát đến Thân (cơ thê, những tư thế của 
thán và những cảm giác của thán. 


Là chủ tám quản sát đến Tâm và những tâm ý (ý nghĩ), 
những tình cảm và cảm nhận của tâm. 


Là chủ tâm quán sát đến giáo Pháp (Dhamma). 


Đây là mảng thực hành về “Thiền quán”. 


Chánh Định 


Là tu tập, huấn luyện tâm để cho tâm trong sạch và có khả 
năng “tập trung” cao. Tâm được huán luyện và tập trung 
cao có khả năng phái triên và chứng đạt trí tuệ. 


Đây là mảng thực hành về “Thiền định”. 


(II) e Nhóm Trí Tuệ (Bát-nhã) 


7. Chánh Kiến 


Tức là có cách nhìn, quan điểm đúng đắn. Ở đây có nghĩa 
sâu rộng là có hiểu biết và chấp nhận chân lý Tứ Diệu Để 
của Đức Phát. 


S. Chánh Tư Duy 


Là có cách suy nghĩ đúng đắn. Ở đây có nghĩa sâu rộng là 
phái triên tâm thiện Bồ thí & Từ Bi, tức là Lòng rộng lượng, 
Từ ái và Bì mân đổi với con người và tất cả mọi chúng sinh. 


33. “Thấy” được Tứ Diệu Đề 
Nghĩa là “hiểu rõ”, “giác ngộ” rốt ráo bốn chân lý cao diệu hay 
Tứ Diệu Đề mà Đức Phật đã phát minh được và truyền dạy cho 
chúng ta. Sự “thấy & biết” này khác với những kiến thức sách 
vở, đọc và học theo chữ nghĩa và tư duy mà có. Mà đó là sự 
“nhận biết, sự “chứng ngộ” băng trải nghiệm về lẽ thật của thực 
tại Và Sự sông, có được bằng tâm trong sáng và trí tuệ sáng suốt, 
mà có được là từ kết quả của từ việc tu dưỡng đạo đức (giới 
hạnh) & tu dưỡng tâm (thiền tập). 


Có lẽ có rất nhiều người biết, thuộc lòng và đọc tụng về Tứ Diệu 
Đề (cũng như những chân lý khác của Phật Pháp), nhưng lại có ít 
người thật sự trải nghiệm, “hiểu & thấy” rõ hay “giác ngộ” thật 
sự về bốn chân lý sâu sắc và cao sâu này về cuộc đời & thế giới, 
kế cả một số những người xuất gia. 


Mỗi phần của Bát Chánh Đạo, như đã nói trước đây, có vai trò tu 
dưỡng và phát triển những phần khác một cách bố sung lẫn nhau. 
Chăng hạn, khi bạn sống đảng hoàng và tuân giữ giới hạnh đạo 
đức thì đó là cơ sở, là “nguyên nhân” làm cho tâm bạn thanh 
tịnh, trong sạch, lương thiện, như vậy là phần tuân giữ những 


ĐÁ 


giới hạnh giúp cho phần tu dưỡng tâm, và cuối cùng giúp mang 
lại thêm (phân) trí tuệ cho bạn (bên cạnh sự tĩnh lặng, hạnh phúc 
& bình an). 


Cũng như vậy, khi bạn giữ giới được nhiều hay giữ được thêm 
nhiều giới hạnh cao (khó) hơn (ví dụ như những người xuất gia 
như Tỳ kheo phải tuân giữ đến 250 giới, Tỳ kheo ni là đến 348 
giới, còn hàng tại gia chỉ có “5” giới cơ bản!...), thì kết quả sẽ 
mang lại nhiều sự thanh tịnh cao ơn cho tâm và thâm nhập đến 
những trí tuệ giác ngộ (tuệ giác) cao sâu hơn. 


Và cứ như vậy, nếu bạn cứ thực hành một cách đúng đắn và 
siêng năng Bát Chánh Đạo, tiến bộ thêm chàng ngày theo “vòng 
xoắn đi lên” đến khi thật sự thực chứng về con đường “diệt khô” 
trong Tứ Diệu Đé, là bạn thấy được niềm hạnh phúc tột cùng 
khác của sự giải thoát, được gọi là “trạng thái” Niết-bàn. 


> Bốn Chân Lý Cao Diệu hay Tứ Diệu Đế: 


(1) Mọi chúng sinh đều phụ thuộc vào Khổ 


Tức là, nói riêng con người, bản chất của chúng ta và sự sống 
của chúng ta là “khổ”. “Khổ” ở đây là từ dịch tạm của từ 
“Dukkha” của tiếng Pali trong kinh điển Phật giáo. Thật sự 
“Dukkha” bao hàm nhiều ý nghĩa phô quát, sâu rộng hơn là 
một từ “khổ” thông thường trong tiếng Việt. 


Nó chỉ tất cả những tình trạng hay tâm trạng “không sướng”, 
“không ô ốn định” trong bản chất sự sông của chúng ta, vê cả 
vật chất lẫn tinh thần, như khổ, khổ sở, đau khổ, buồn rầu, 
bất hạnh, bấr toại nguyện, đói, lạnh, nóng, già, bệnh, chết, bị 
thay đôi, vô thường, sinh diệt... Tất cả đều là những sự “chịu 
đựng” về thân và tâm. 


236 


Đói bụng cũng khổ, được ăn một bữa ngon thì sướng, ăn 
xong rồi lại khô, vì sướng không còn và vải tiếng sau cơn đói 
lại lên, lại đi tìm đồ ăn để “giải khổ”, và đa số loài người 
trong bao ngàn năm qua đến nay cũng vậy: suốt một đời đi 
làm cũng chỉ để lo cho miếng ăn, manh áo cho tâm thân “đây 
khổ” này!, như bạn đã biết rất rõ rồi. 


Đề bắt đầu hiểu và thấy Tứ Diệu Đế, bạn hãy nhắm mất 
chiêm nghiệm lại xem có phần nào, có lúc nào của thân & 
tâm mà bạn không có khổ không? Nếu bạn suy nghĩ cho 
chính chắn, mọi sự sống, sinh hoạt mà ta phải trải qua hay 
cần trải qua, cần phải làm “cho cuộc sống” đêu là khổ và giải 
quyết khổ. Bạn hãy thử không ăn, không uống, không ngủ, 
không học, không làm gì, bạn sẽ chết vì những lý do trực tiếp 
hay gián tiếp. Nên bạn phải làm, luôn luôn phải “chạy”, nêu 
không hàng tá “khổ” tự nhiên sẽ đến với bạn ngay. 


“Khổ” từ bên trong vì cơ thê luôn thay đổi liên tục vì những 
biến đổi hóa sinh của một “đóng” sắc uân; và luôn thay đổi 
theo hướng “già đi”. Tâm cũng luôn thay đổi không cùng vì 
nằm trong cái thân “tứ đại” luôn thay đổi, đòi hỏi thỏa mãn 
những nhu cầu của nó từng phút, từng giờ. 


“Khổ” từ bên ngoài vì cả thân và tâm đều bị cảnh trần biến 
đổi vô biên và bao trùm. Nắng, mưa, lạnh, nóng đều có thê 
làm một người khổ tắm thân. Thói đời đen bạc & sự vô 
lường của lòng người có thể làm một người phiền não ê chề 
trong tâm. Tất cả đều thay đôi...và ta cũng vì thế bị đối thay 
theo liên tục. “Bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta”. 
(TCS) 


Mọi người chúng ta đều không bao giờ thoát khỏi những 
dạng “Khổ” trong đời nảy và đời sau, cho dù chúng ta có 
trốn vào rừng sau hay hang động. Ai cũng phải bị bệnh đau 
(rất nhiều loại bệnh trong một đời), ai cũng rồi phải chia xa 


ĐC, 


238 


những người thân yêu nhất của mình, ông bà, cha mẹ, anh 

chị...lần lượt cũng phải ra đi vì cái “Khổ” của sinh diệt, của 
cái mong manh của kiếp người, cho đến cái ngày không xa 
lắm chúng ta cũng phải ra đi để mang theo những nỗi buồn 
“khổ” ngàn thu theo chúng ta và để lại những nỗi khổ đau 
thương tiếc cho những người ở lại. Vẫn mãi lao đao trong 
một vòng đây “khổ” của “Dwukkha”. 


(2) Nguồn gốc của Khổ là Dục Vọng & Tham Muốn 


Con người sinh ra từ nguồn gốc của dục vọng và đeo đuổi 
miệt mài theo thỏa mãn dục vọng và lại chết đi vì dục vọng, 
mang theo dục vọng và tái sinh vào vòng luân hồi bất tận. Ai 
trong loài người và tất cả chúng sinh cũng đều đi tìm cái 
“sướng”, cái “dễ „? để thay thế cho những cái “không 
sướng”, cái “khốc “khó chịu”. Và rồi “khổ” liên tục có 
mặt vì bất cứ lúc nào có mặt những cái “không sướng” và 
những dục vọng thèm muốn không được giải quyết hay thỏa 
mãn. Đường lỗi của đời sống của chúng ta là vậy. Chỉ bấy 
nhiêu trò đuôi bắt như vậy....suốt đời, suốt nhiều đời. 


Theo Đức Phật, con người có ba đòi hỏi thỏa mãn ba loại dục 
VỌNG: 


(Ù Loại dục vọng thứ nhất là dục vọng thỏa mãn khoái lạc 
giác quan (hay nhục dục), tức là những sự khoái lạc, sung 
sướng mang lại cho cơ thê và tâm trí. Thế gian đau khổ phần 
lớn là vì những dục vọng này. Ăn, ngủ, giàu có, mát mẻ, âm 
áp, tình dục, chiến thắng, được khen, được nỗi tiếng, được có 


quyên.. 
(ï) Loại dục vọng thứ hai là dục vọng được sống & liên tục 
hiện hữu trường cửu từ kiệp này qua kiệp khác, không bị 
“chêt đi” mà cái “linh hôn mình” luôn được chuyên từ kiêp 


này sang kiếp khác. Loại dục vọng này là của những người 
tin theo thuyết có linh hồn, thuyết hữu thần. Loại dục vọng 
này khiến con người ngày đêm lo toan, mê tín dị đoan, cúng 
bái thần linh để được sinh Ta giàu có, sung sướng trong kiếp 
sau. Buồn cười thay, một số người bị ảnh hưởng bởi nhiều 
mặt phức tạp của cuộc đời này, lại có dục vọng được tái 
sinh lại phải là đàn ông, một sô người thì ước phải được làm 
đàn bà trong kiếp sau... Và rất nhiều người cũng theo đạo 
Phật, thường đến cúng chùa, lạy lục, cũng chỉ vì ý nghĩ “đối 
chác” để có được lợi danh và hạnh phúc trong đời này & 
đời sau, theo niềm tin của loại dục vọng này. Phần đông 
chúng ta là vậy!. 


(iii) Loại dục vọng thứ ba là dục vọng vì không được sống & 
không được hiện hữu trong kiếp sau. Loại này là chủ nghĩa 
tự diệt hay bi quan, rằng vì không có kiếp sau nào đề mà chịu 
nghiệp báo hay hưởng phúc lành, cho nên trong kiếp này cứ 
làm được gì thì làm, hưởng được gì thì hưởng, tìm và tận 
hưởng mọi thứ bằng mọi giá, bất chấp đạo đức và lương tâm, 
ngay cả là hành động tàn sát hay diệt chủng. 


(3) Khổ có thể được loại bỏ bằng cách loại bỏ Dục Vọng 
& Tham Muôn 


Niết-bàn (Nibbana) hay tạm hiểu là một trạng thái yên bình, 
hạnh phúc và tinh khiết nhất của tâm, khi một người không 
còn Tham dục, không còn Sân hận, thù ghét, giận dữ & và 
không còn Sĩ mê, mù quáng, ngu dốt (Tham, Sân, Si). 


Những loại dục vọng là nguồn gốc sâu xa của Khổ, theo Phật 
giáo. Và Tham, Sân, S¡ chính là những biểu hiện và nguyên 
nhân trực tiếp & dễ thấy của Khổ (Dukkha). Khi nguôn gôc 
Khổ có thể được nhận thấy, thì Khổ có thể được làm giảm 
bớt, được làm suy yếu đi và cuối cùng được diệt bỏ, diệt 


DÁN, 


240 


sạch. Và đó là lúc đạt được trạng thái Niết-bàn. Làm thế nào 
đề thực hiện việc diệt bỏ hay giải thoát khỏi mọi Dục vọng là 
nguyên nhân của mọi đau Khôổ?. Đó là chân lý thứ tư, là “con 
đường” để thực hiện lý tưởng đó. 


(4) Có một Con Đường để giải thoát khỏi mọi đau “Khổ”, 
đó là Bát Chánh Đạo. 


“Con Đường” này do Đức Phật tìm ra và giảng dạy cho 
chúng ta từ hơn 25 thế kỷ trước. Bước đi trên con đường đó 
là thực hành những “phần” tương tức & tương hỗ của con 
đường đó — “Bát Chánh Đạo”. 


Bạn có thê suy nghĩ một cách bi quan rằng: “Đó là một con 
đường gân như đánh đó, đây chông gai để vượt qua, và 
trông chăng khác gì một 'con đường đau khổ”. Tại sao phải 
dẹp bỏ những dục vọng & khoái lạc, phải né tránh những 
đau khổ của cuộc đời ô trọc này mà lại bước vào một con 
đường 'cực khổ' và tốn nhiều thời gian như vậy???”. Đây là 
một câu hỏi hay. Tuy vậy, nếu bạn nghĩ lại cho đúng thì con 
đường đó không phải là như vậy. 


Thứ nhất, (¡) đúng thật đó không phải là một con đường dễ 
dàng, ngay cả những bước đi cơ bản là giữ gìn vài giới hạnh 
như “Năm Giới” thôi cũng cần nhiều nỗ lực và thời gian. 
Nhưng thật ra không có con đường nào để mang lại phúc 
lành, để mang lại sự bình yên và hạnh phúc lâu dài mà là con 
đường dễ dàng hết!. Quy luật của cuộc đời là vậy!. Có khi 
bạn phải mất mạng vì nó. Nhưng chúng ta phải đi, vì trông 
có vẻ không còn con đường nào tốt hơn đề đi cho hiện tại và 
tương lai “mịt mù” của chúng ta. 


Thứ hai, vì đó là “con đường để giải thoát” (dù đó là con 
đường không dê dàng, mà cân phải nô lực, phân đâu và đây 


công phu) nên chắc chắn nó không thể là “con đường đau 
khổ' hay “cực khổ' được. Vì mỗi bước đi trên con đường đó 
là mỗi tiến bộ về mặt tinh thần, tâm linh, mỗi hạnh phúc và 
bình an mang lại cho mỗi bước đi đúng trên con đường đó. 


Không cần nghĩ đến những kết quả cao sâu. Bạn đã biết rõ 
rằng khi chúng ta chỉ cần giữ những giới hạnh đạo đức căn 
bản, chúng ta không giết người, không đánh đập vật nuôi, 
không nói dối, không mắng chửi, không nói ác cho người, 
không uống rượu, hút chích, không ăn cấp... thì chúng ta đã 
cảm thấy thân và tâm của mình rất “đàng hoàng”, rất an bình 
và hạnh phúc. Tư cách và tình cảm cũng vì vậy mà nhân lên 
và ai cũng yêu quý mình. Như vậy việc bước ổi trên con 
đường đó đâu thê gọi là “đau khổ” được. 


Còn nếu ai cảm thấy “bị đau khổ' hay “bị bất hạnh? chỉ vì 
không được giết hại, không được đánh đập, chửi mắng, nhậu 
nhẹt hút chích điên dại, không được tà dâm, trộm cắp... thì 
đúng là người đó đang ở trên một con đường “đau khổ”. Đó 
là con đường sai lạc hay “tà đạo” mà Đức Phật và các bậc 
thánh nhân khuyên chúng ta tránh bỏ, vì nó dẫn đến vô số sai 
lầm và bất hạnh truyền kiếp. 


)>. Xem thêm quyền “Giáo Trình Phật Học”, Chương II, 
“Tứ Diệu Đê” của Chan Khoon San, Nxb. Phương Đông. 


Mặc dù “Tứ Diệu Đế? đã được nói trước đây ở trong phần 
“Căn bản Phật Pháp” ở Chương II, PHẦN I, nhưng do tính 
chất quan trọng bậc nhất trong giáo lý, bạn nên tìm đọc thêm 
nhiều sách và giảng luận Phật giáo về đề tài này. 


Đề tài này là “đề tài khai giảng” Phật giáo, tuy đọc dễ hiểu 


bằng. chữ nghĩa và lý thuyết nhưng thật sự thì rất khó “hiểu 
& thấy” bằng thực tại và bản chất của sự sống của chúng ta. 


241 


Bản thân Đức Phật cũng đã nhắc đi nhắc lại, giảng đi giảng 
lại hàng trăm lần vấn đề “Tứ Diệu Đế” này băng nhiều cách 
khác nhau ttrong suốt thời gian đi truyền dạy giáo lý của 
Người cho nhân loại. 


34. Chứng ngộ Niết-bàn 

Có hai điều mà chúng ta cần phải hiểu rõ và tin tưởng. Điều thứ 
nhất, như hoài bão của quyên sách nhỏ bé này đã nói nhiều lần, 
tất cả chúng ta đều được lên thiên đường (cõi trời hạnh phúc), 
chỉ cần làm Người Tốt!. Đức Phật cũng giảng dạy như vậy khi 
minh giảng về những kiếp sống tái sinh của mọi chúng sinh ở 
nhiều cõi sống khác nhau. 


Điều thứ hai, cũng theo Đức Phật tuyên thuyết, tất cả mọi người 
đều có thể chứng đạt sự giác ngộ tối thượng, đó là Niết-bàn. 
Điều đó cũng đã thấy rõ ràng là ngay cả vào thời Đức Phật còn 
tại thế, hàng ngàn người tu học cũng giác ngộ Niết-bàn trở thành 
những bậc A-la-hán giải thoát và không còn tái sinh đau khổ 
nữa. 


Giác ngộ hay hạnh phúc Niết-bàn không phải có được trong 
ngày một ngày hai, nhưng những bước đi chắc chắn để đi đến 
đích đó, người thực hành đều có thể có được trạng thái đó của 
tâm trong hàng ngày tiễn bộ để bảo đảm về một ngày về đích trải 
nghiệm được Niết-bàn trọn vẹn. Sự “giác ngộ” không nhất thiết 
phải đạt được ngay trong một ngày, một năm hay một kiếp này, 
vì phần lớn mọi người đều phải đi qua từng giai đoạn tiến bộ và 
giác ngộ từng phần. Ngày xưa Đức Phật cũng đâu giác ngộ đến 
Niết-bàn sau vài ngày xuất gia, mà theo Đức Phật là sau hàng 
bao kiếp là Bồ-tát. 


Về phần chứng ngộ này, có bốn (04) giai đoạn dẫn đến Giác Ngộ 
Hoàn Toàn & Niêt-bàn, đó là: 


242 


1. Nhập Lưu, tức đã nhập vào dòng thánh đạo. Nếu không 
Niết-bàn trong kiếp này, thì người chứng thánh quả Nhập 
Lưu sẽ đạt Niết-bàn trong 1-7 kiếp tái sinh tiếp theo, nhưng 
trong hiện tại và tương lai không bao giờ còn thoái chí hay 
rút lui khỏi con đường chánh đạo nữa. 


2. Nhất Lai, tức là chỉ còn quay lại trần gian này một lần 
nữa thôi. Nếu không Niết-bản trong kiếp này, người chứng 
thánh quả Nhất Lai thì sẽ đạt Niết-bàn trong 1 kiếp tái sinh 
tiếp theo. 


3. Bất Lai, tức là không còn quay lại trần gian này một lần 
nảo nữa. Nếu không Niết-bản trong kiếp này, TREƯỜI chứng 
thánh quả Bất Lai thì sẽ tái sinh về cõi Trời Sắc Giới Ì tiếp 
tục tu hành đề chứng ngộ Niết-bản. 


4. Niết-bàn, tức là trạng thái hạnh phúc “không thể nào tả 
được” của sự Giác Ngộ Hoàn Toàn, là sự giải thoát hoàn 
toàn. Người chứng ngộ được giai đoạn hay tầng thánh quả 
cuối cùng & cao nhất này theo ngôn ngữ của Đức Phật được 
gọi là một 44-la-hán (Arahan/). Một A-la-hán là người đã 
tận diệt mọi Tham, Sân, Si và xóa bỏ hết mọi “gông cùừm” 
trói buộc “số kiếp” và tâm thức. Tâm hoàn toàn trong sạch 
và không còn ô nhiễm hay bắt tịnh, đó là trạng thái tâm tĩnh 
khiết nhất, nên đây là “hạnh phúc tối thượng”. Đức Phật 
khen ngợi rằng: A-la-hản thật sự là một bậc Thánh, đáng 
được tôn kính bởi cả người và Trời. 


Xem thêm “GŒïáo Trình Phật Học”, Chương II, III của 
Chan Khoon San, Nxb. Phương Đông. 


3 Được gọi là cõi Trời $w,đđavasa hay cõi Tịnh Cư Thiên (HV). 


243 


m Mười “Gông Cùm” Trói Buộc là gì? 
(10 Samyy0janas) 


Đó là những bản chất, bản tâm còn ô nhiễm & dính châp, mà 
nêu còn, chúng sẽ trói buộc vảo trong tâm thức tái sinh và 
những kiêp luân hôi. 


1. Quan Điểm Sai Lầm về tự ngã (hay còn gọi là “thân kiến”). 
Niềm tin cho răng không còn gì sau khi chết (tự diệt). Hoặc 
niềm tin cho rằng “linh hồn mình”, cái “bản ngã của ta” là bất 
biến, sẽ chuyển qua kiếp khác sau khi chết. Hai quan điểm 
này là hai gông cùm phổ biến như đã nói trong phần “dục 
vọng là nguyên nhân của Khổ”. 


2. Sự Hoài nghĩ, sự nghi ngờ về Phật, Pháp, Tăng (Buddha, 
Dhamma, Sangha), vê phương pháp Tu Hành, hoặc vê quy 
luật Nghiệp, Tái Sinh, vê những chân lý của Phật pháp. 

3. Sự Dính mắc vào những hủ tục, mê tín cho rằng: Một 
người chỉ có thê trong sạch và chỉ được giải thoát băng 
những cách tê lễ, cúng bái mê tín một cách không đúng đăn. 
4. Sự Dính mắc vào nhục dục, khoái lạc giác quan. 

5. Sân hận, thù ghét, ác ý. 

6. Kiêu căng, ngã mạn. 

7. Bất an, lo lăng 

8. Sự tham đắm vào tầng Thiền Sắc giới và luyến ái cảnh 
sông ở cõi trời Sắc giới. Đây nói về những người tu thiên 
định chứng đắc những tâng thiên định tương đương với sự hỷ 
lạc của cảnh trời Sắc giới. 


244 


9. Sự tham đắm tầng Thiền Vô Sắc giới và luyến ái cảnh 
sống ở cõi Vô Sắc giới. Đây nói về những người tu thiền 
định chứng đắc những tầng thiền định tương đương với sự hỷ 
lạc của cảnh trời Vô Sắc giới. 


10. Vô minh, ngu dối. 


)- Trong Mười Gông Cùm đó thì: 


(1) Những gông cùm I, 2, 3 được gỡ bỏ ở giai đoạn giác ngộ 
đầu tiên là Nhập Lưu (Sofapanna). 


(2) Những Gông cùm số 4, 5 chỉ được làm yếu đi, làm giảm 
thiêu ở giai đoạn giác ngộ thứ hai là Bất Lai (Sakadagamin), 
nhưng sẽ được diệt sạch ở giai đoạn thứ ba là Nhất Lai 
(Anagamin). 


(3) Trong khi đó, zấf eđ mọi gông cùm còn lại đều bị phá bỏ 
& diệt sạch bởi giai đoạn giác ngộ thứ tư là tâng thánh quả 
A-la-hán (Arahan), chứng ngộ Niêt-bàn, giải thoát hoàn 
toàn. 


Ngoài Đức Phật, rất nhiều sư thầy bậc chân tu đã thường 
khuyên rằng: Tất cả chúng ta hãy nên cố găng tu tập, “Làm 
người tốt!”, để tối thiêu cũng được lọt vào giai đoạn thứ nhất là 
“Nhập Lưu”, tức là ít nhất trong kiếp này chúng ta cũng nên “đã 
bước được vào được con đường thánh đạo”. Điều này là hoàn 
toàn năm trong khả năng của tất cả mọi người, dù người đó là 
Tăng, Ni hay Phật tử tại gia chân chính & tất cả những ai đang 
cô găng để trở thành “Người Tốt”. 


Điều quan trọng là chúng ta phải có niềm tin chính đáng vào 
Đức Phật, Giáo Pháp (Dhamma) và sông theo “Con Đường Tám 


245 


Phần” tốt đẹp (Bát Chánh Đạo). Nếu có sự tâm nguyện, sự cam 
kết và chân thành, thì khả năng là hoàn toàn có được trong kiếp 
sông này!. Vì kiếp sống này là kiếp may mắn nhất, được làm 
người, được nghe học chân lý và giáo pháp của Đức Phật. 


“Ta chỉ có một đời để ước mơ và sống”. Vậy hãy biết ước mơ 
cao đẹp và bước vào thực hành “Con đường” để cho ước mơ & 
tâm nguyện được trở thành. Còn vấn đề chứng ngộ Niết-bàn ở 
kiếp này hay tận những bảy kiếp sau này...chỉ là vấn đề thời 
gian. Những đại đệ tử của Đức Phật vào thời Đức Phật cũng đã 
tu tập và làm công đức trong rất nhiều kiếp trước đến khi quay 
lại kiếp làm người này mới đạt được giác ngộ Niết-bàn. 


Bạn đã và đang ước mơ thực hành những việc làm và lối sống 
cao đẹp đề trở thành “Người Tố!”, để mang lại phúc lành cho 
kiếp sau, để có thể được tái sinh về những cõi trời hạnh phúc, 
được sống đại thọ bằng mấy chục ngàn năm trái đất. Vậy tại sao 
bạn không ước mơ thêm và phấn đấu thêm những bước nữa để 
có thể giác ngộ giai đoạn đầu tiên là “nhập vào dòng thánh 
đạo”, để có thê tái sinh ngay lại làm người hay về một cõi trời 
bình an và tiếp tục tu hành đến giác ngộ?. Những ước mơ đó cho 
dù là những ước muốn rất lớn lao, nhưng bạn hoàn toàn có thể có 
được nếu đã & đang nỗ lực “Làm người tốt!”, đã tạo nhiều 
phước đức và thiện nghiệp. 


Nếu có được cơ duyên quay lại trần gian tuyệt đẹp này thì đó 
không phải là điều thú vị nhất của chúng ta hay sao?. Trần gian 
đầy buồn vui, có khổ đau và sung sướng, có nước mắt và nụ 
cười, hy vọng và não nề, có nhiều hoàn cảnh như địa ngục & như 
thiên đàng, ta lại có “sân chơi” để làm người, đề tu tập lên những 
tầng giải thoát cao hơn đáng mơ kia. 


m “Những Kết Quả Của Con Đường Chánh Đạo” 


246 


Còn gọi là những “Thánh Quả” hay “Đạo Quả” của việc tu tập 
theo con đường Thánh Đạo. Kêt Quả ở đây là sự chứng ngộ ở 
bôn “giai đoạn” của con đường đạo vừa mới nói trên. 


Theo Đức Phật, nếu bạn liên tục giữ giới & tu tập một cách nhiệt 
thành, mỗi ngày bạn cũng đã “thưởng thức” được những “Niết- 
bàn” nho nhỏ, đó là những tâm trạng hạnh phúc & an bình của 
từng những hành động thiện lành, hành động công đức và thiền 
tập đúng đăn. Những hương vị nho nhỏ của Niết-bàn đó lại chính 
là những niềm khích lệ và yên ủi cho ta tiếp tục tỉnh tấn, cố gắng 
tu tập hơn đề tiến bộ nhanh hơn về tâm linh. 


Còn nếu bạn có khả năng đi xa hơn (như những bậc chân tu xuất 
gia), thì bạn lại có được hương vị cao siêu hơn của hạnh phúc 
giải thoát. Đó là kết quả hay đạo quả Nhập lưu, Nhất lai, Bất lai 
& A-la-hán. Bốn bậc giác ngộ này được gọi là thánh quả và 
những ai thật sự có được một trong những thánh quả này thì 
được gọi là những bậc thánh nhân. 


Theo truyền thông Phật giáo Nguyên thủy thì bốn thánh quả này 
là mục tiêu chính và tối thượng trong việc tu hành của những 
Phật tử xuất gia và tại gia. Còn theo truyền thống Phật giáo Đại 
Thừa thì mục tiêu của họ thậm chí còn cao hơn, là nhằm đến quả 
vị Phật sau khi đã là Bồ-tát với hạnh nguyện cứu độ chúng sinh, 
cùng tu tập giải thoát 


35. Không còn bị ảnh hưởng bỏi thăng trầm thế tục 

Đời người là một chuỗi dài của những sự thay đổi và vô thường 
liên tục. Cuộc đời của bất kỳ chúng sinh hay hiện tượng tự nhiên 
nảo cũng vậy. Có những đổi thay làm ta vui, có những vô thường 
làm cho ta buồn. Đó là bản chất tự nhiên của sự sống, thay đổi 
luôn luôn có mặt mọi lúc, mọi nơi, bên trong và bên ngoài của 
chúng ta. 


247 


Vì vậy, nêu chúng ta đã biết, đã chấp nhận “bản chất luôn thay 
đôi” của mọi sự trên đời, ta không còn phải bức xúc, buôn lo, bất 
ngờ và bất hạnh với chúng. Mặt khác, chúng ta “sửa” lại cách 
nhìn và tình cảm, tức là tu tập tính buông xả, khinh an, là cứ bình 
an trước những thăng trầm của cuộc đời. Xả bỏ mọi thứ, không 
bị những điều kiện trần gian, đăng cay ngọt bùi cho đến những 
“gian manh loài người”...làm ảnh hưởng đến tâm của mình. 
Giống như một ví dụ nhỏ nhưng rất tương tự: Nếu đã biết một 
người bị bệnh thần kinh, thì còn chấp lời nói của anh ta là điên 
khủng để làm gì. 


Những người tu tập được đức tính cao quý nảy thường luôn tự 
tại, tự chủ, tâm khinh an và lòng nhẹ như mây trời. Không phải 
chỉ trong kinh điển Đức Phật dạy vậy, mà bản thân tôi cũng nghe 
nhiều sư thầy nói vậy. Đó không phải là bản chất dễ tu tập ngay 
từ đầu. Vậy cái gì là những đổi thay, thăng trầm hay ô trược 
trong cuộc đời chúng ta? Loài người thường quan tâm, vui mừng 
& bất hạnh với những thăng trầm nào? 


Đó là những: 


Được & mất 
Vịnh & nhục 
Khen & chê 
Sướng & khổ 


Người đã hướng về đạo, đã học được chân lý vô thường từ Đức 
Phật, thì sự hiểu biết, tư duy đã không còn phải bị lạc lỏng, bị 
lung lay với những thay đổi. Tuy nhiên, việc tu tập đến giai đoạn 
này là phải thật sự tu tập, £hậf sự sở hữu được đức tính buông 
Xả này trong tâm mình, chứ không phải bằng sự hiểu biết thông 
thường nữa. Ý Phật trong kinh này ngay chỗ câu này là vậy. 
“Xá” là một bản tâm khó tu tập được vả cần phải có được nó một 
cách “thực sự” trong giai đoạn giác ngộ cao nhất này. Đó cũng là 
một phẩm chất trong bốn “Tứ Vô Lượng Tâm” (Từ, BI, Hỷ, Xả). 


248 


36. Vô ưu: Không còn phiên não 
Buôn, những nỗi buôn, phiên não, u sâu, đau khô và lo toan là 
một phân của cuộc đời chúng ta. 


Tùy theo duyên đến với mỗi người theo nghiệp, đối với nhiều 
người thì những phần phiền não này chiếm đa số cuộc đời hơn 
những niềm vui thoáng qua. Bạn đã biết, những niềm vui chỉ là 
những phút giây không phiền muộn mà thôi. Những ' tiềm vui 
phàm trần cũng nằm trong những nỗi buôn” , cũng như những 
trạng thái sung sướng, hỷ lạc cũng từ đau khổ, cũng từ sự so 
sánh, đối đãi với khổ đau mà có thôi. 


Ở đây đang không phải nói về một triết lý bi quan, mà là thực tế. 
Con người và chúng sinh sông và chạy theo giải quyết những 
nhu câu về nhục dục, khoái lạc giác quan (5 giác quan thể xác & 
1 giác quan tâm ý), để có được niềm sung sướng so với những 
bất hạnh từ khổ đau. Như vậy bản chất của cuộc đời không là 
“khổ” thì là gì!. Nếu cuộc đời mang đầy bản chất sung sướng, 
“không khổ” (như một số cõi trời, thiên đảng), thì con người và 
chúng sinh đâu mang bản chất luôn “thiếu & chạy theo” dục 
vọng suốt đời, mọi lúc mọi nơi, chỗ này, chỗ khác như Đức Phật 
đã nhìn thấy và chỉ dạy. Sự thật là con người bản năng luôn thấy 
“thiếu & chạy theo” những chu cầu khoái lạc về thể xác và tỉnh 
thần thì đó là điều “Khổ” và “bất toại nguyện”, chính là “Khổ”. 


Sung sướng và đau buôn luôn đến rồi lại đi. Quy luật của vô 
thường là vậy, chúng ta cũng đã học từ Phật. Nhưng đến giai 
đoạn này, cũng giông như đức tính “buông xả, khinh an” trên 
đây, chúng ta cũng cân tập và dẹp bỏ mọi phiền não, rồi chúng ta 
trở thành “vô ưu”. Người gần đạt đến giác ngộ viên mãn không 
còn bao giờ biết buồn gì nữa, không phải là vô tình cảm, lảnh 
đạm mà là vô ưu, không buôn, không ưu phiền, không sầu muộn 
về bất cứ điều gì trong đời nữa. 


249 


37. Vô nhiễm: Không còn bị ô nhiễm 

Có nghĩa là tâm đã hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh. Những bắt 
tịnh như tham, sân, si là biểu hiện của dục vọng, là những 
nguyên nhân, gốc rễ của khổ đau và bất toại nguyện đã được diệt 
sạch. Theo kinh điển Phật giáo và những giảng dạy của những 
bậc giác ngộ thì ngay cả những dấu vết vi tế, mờ nhạt nhất (như 
ý muôn, ý không thích, ý không quan tâm hay giả vờ làm ngơ...) 
của những ô nhiễm này cũng phải được quét sạch thì mới là “vô 
nhiễm” trong giai đoạn thánh thiện này. 


Nên đây là điều kiện cần phải có và phải tu tập được mới đem lại 
hạnh phúc sau cùng viên mãn. Không có được sự “vô nhiễm” 
này thì không thể gọi là “điềm lành” tối thượng. Vô nhiễm là từ 
dùng để mô tả trạng thái thân tâm của những bậc giải thoát, bậc 
A-la-hán thánh thiện. 


38. Đạt được niềm hạnh phúc & an lạc viên mãn 

Đó là điều Đức Phật nói về kết quả của những việc tu tập của 
những 37 điều kiện trên, những phẩm chất tu tập được nảy, như 
là “điềm lành” thiết thực, thay vì trông đợi vào những “điềm 
lành” từ phương nào mang đến. “Điềm lành” để mang lại những 
phúc lành, những hạnh phúc cao quý nhất là ở ngay tại bên trong 
và sự tu tập của mỗi người, không phải từ bên ngoài. 


Hạnh phúc viên mãn, bền lâu là hạnh phúc thường hằng như Đức 
Phật đã nói về trạng thái an lạc của Niết-bàn, không phải bị thay 
đôi và bất toại nguyện như mọi hạnh phúc khác, mọi pháp khác 
của đời sống thể tục. 


Bạn nên biết rằng: ngay cả những “cảm giác” hỷ lạc Niết-bàn 


“nho nhỏ” mà môi người có thể trải qua trong những bước tu tập 
ban đâu cũng là những cảm giác không bao giờ phai nhạt hay 


250 


mất đi. (1) Cảm giác thân tâm sạch sẽ & an lạc, thư thái trong 
việc giữ gìn giới hạnh, không dính vào chuyện xấu ác, hoặc (2) 
cảm giác hạnh phúc một cách thanh tịnh sau khi làm một hành 
động bố thí & công đức đúng nghĩa, hay (3) sự đồng cảm & tùy 
hỷ với những người đang làm công đức là cảm giác cao đẹp...tất 
cả sẽ còn khắc ghi mãi, không chán chường, không mai một, 
không bị thay đối hay phai mờ. 


Mà đó là hạnh phúc của sự thanh tịnh & giải thoát “từng phần”, 
của sự tiến bộ tâm linh từng phân trên con đường tu tập...cho 
đến hạnh phúc & an lạc tròn vẹn của Niết-bàn. Đó là niềm hạnh 
phúc & an lạc thuần khiết, không bị thay đối, không bị bất toại 
nguyện. Có lẽ đó cũng là lý do tu hành và “lẽ sống” của những 
người theo đạo Phật, hơn là những lý do tâm thường là “tu” để 
đổi chác số phận, mưu cầu tha lực hay sự cứu rỗi cho mệnh hệ 
của mình. 


Hãy suy nghiệm, những cảm giác sung sướng về vật chất và 
tỉnh thần của đời sống thế tục, như nhục dục, tâm dục..., sau khi 
có được luôn luôn bị mất đi hoặc luôn thay thế bằng những cảm 
giác chán chường và bất toại nguyện. Còn cảm giác hạnh phúc 
về tâm linh, dù nhỏ hay lớn, dù từng phần hay trọn vẹn, thì luôn 
còn mãi trong tâm trí. 


Một ví dụ, những cảm giác hạnh phúc và bồi hồi xúc động về 
công đức của “Người Thầy” (Đức Phật) trong một chuyến hành 
hương thăm viếng những di tích về Đức Phật chắc chăn sẽ còn 
mãi mãi trong tâm của người hành hương, vì đó không phải là 
cảm giác thế tục hay thỏa mãn nhu cầu thế tục, mà đó là một cảm 
giác & niềm hạnh phúc tột bậc về mặt tâm linh, thoát tục, một 
hành động công đức lớn lao khi đi chiêm bái Phật tích. Những 
phút giây đó cũng có thể là một Niết-bàn “nho nhỏ” trong tâm 
của mỗi người, và không bao giờ thay đối. Cảm giác đó vẫn còn 
nguyên vẹn mỗi khi bạn hồi tưởng về nó: không phai nhạt, 
không chán chường. 


251 


Vì vậy, Niết-bàn là “trạng thái tâm” hạnh phúc hoàn hảo và có 
được sự an lạc lâu bên, tuyệt đối. Đó cũng là niềm hạnh phúc của 
sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi đau khổ của trần gian và khỏi 
luân hồi trong muôn nẻo tái sinh từ vô thủy. 


m Tóm lại: 


Những ai làm theo lời dạy này 

Sẽ có ngày được an lạc viên mãn 

Sẽ chứng ngộ hạnh phúc Niết-bàn 
Niễt-bàn ở mọi lúc mọi nơi trong đời 
Trong từng bước tu tập và công đức 
Đó là 38 “Điềm Lành” Cao Nhất. 


“Bằng cách tu tập 38 điều kiện mang lại phúc lành này, 
bạn sẽ có được Một Đời Sông Phúc Lành!” 


Theo kinh điển ghi lại, ngay sau khi Đức Phật giảng dạy 
“Kinh Điềm Lành” này, rất nhiều chúng sinh, trong đó có 
Trời, thiên thần & người, đã giác ngộ được những thánh quả 
như Nhập Lưu, Nhất Lai & Bất Lai. 


ĐÁ», 


A Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


HỆ 


12. 


13: 


“4 Discourse on the Ariyavasa Sufta ” (Bài Tì huyết giảng về 
“Kinh Thánh Cư”) — tác giả Thiên sự Mahasi Sayadaw, 
MMiên Điện. 

“an Exposition oƒ the Mangala Sutta ” (Giảng giải về “Kinh 
Điêm Lành ”) — tác giả Thiên sự Bikkhu Pesala. 

“Liberation - Relevance oƒ Sutta-Vinaya ” (Giải thoát — Sự 
Tương Quan của Kinh tạng- Luật tạng), tác giả Trưởng lão 
thiên sự Dhammavuddho Thera. 

“Lực s Highest Blessings ” (Phúc Lành Cao Nhất trong đời 
sống) — Tiên sĩ R. L. Sonl. 

“Mangala Sutta” (Kinh Điểm Lành) — bản dịch của Ngài K. 
GŒunardatana. 

“Mangala Sutta” (Kinh Điểm Lành) — bản dịch của Trưởng 
lão Narada Thera. 

“Mangala Sutta” (Kinh Điểm Lành) — bản dịch của — Piya 
Tam. 

“Mangala Sutta” (Kinh Điểm Lành) — bản dịch của Thiền 
sự Thanissaro Bikkhu. 

“Mangala Suta” (Kinh Điểm Lành) — bản dịch của Thiên 
sư Sayadaw Ashin Nyanissara. 

“Mangala Sutta” (Kinh Điểm Lành) — bản dịch của Ngài K. 
GŒunardatana. 

“The 38 Blessings ” (38 Điểm Lành) — giảng luận của Đại 
Trưởng lão U Nanadicca Maha Thera. 

“The 38 Supreme Blessings” (38 Phúc Lành Tối Thượng) — 
Ngài Punnadhammo Bikkhu giảng luận. 

“The Workings oƒ Kamma ” (Sự Vận Hành của Nghiệp) — 
tạc giả Thiên sự Pa-Auk Tawya Sayadaw. 


253 


14. “These are the Highest Blessings ” (Đáy là những Phúc 
Lành Cao Nhát) - tác giả Kathryn Guia. 


254 


Thay Lời Kết 


Đức Phật đã nhận thấy rằng không phải ai cũng có duyên, cũng 
sẵn sàng hay thích hợp cho một đời sống nghiêng vệ phần tu 
dưỡng đạo đức & tâm linh. Phần lớn người đời đều “bằng lòng? 
với tư cách là người phàm, ở nhà, làm ăn, làm nghề xã hội và 
hưởng thụ đời sông phàm trần. Hầu hết đều cho răng cuộc đời 
đẹp là cuộc đời lớn lên, sinh tồn và hưởng những khoái lạc vật 
chất và tinh thần theo xu thế tiến hóa của xã hội, còn đời sống 
tâm linh phạm hạnh là điều xa vời, thậm chí là không tưởng. 


Theo Đức Phật thì không có gì là sai trái khi người ta thích 
hưởng thụ cuộc sống tại gia cùng gia đình, mưu cầu làm giàu vật 
chất và hưởng thụ hạnh phúc cuộc sông. Tuy nhiên, Đức Phật chỉ 
muốn nhắn mạnh với Phật tử chúng ta rằng việc theo đuổi hạnh 
phúc của mình không nên phải trả giá băng “chi phí” của người 
khác, có nghĩa là việc sông, làm giàu và hưởng thụ phải chân 
chính, không gây hại ít nhiều cho người khác. Nếu việc sống, sự 
giảu có và hưởng thụ là không lương thiện thì những loại hạnh 
phúc đó rất mong manh và thường chỉ quay về đau khô mà thôi. 
Đó là phần Đức Phật dạy chúng ta về làm giàu, tích lũy tài sản 
và duy trì một cuộc sống ấm no, ôn định và chân chính. 


Mọi người đều có thê thấy những điều được viết ra trong quyên 
sách này là những điều rất dễ hiểu, rất “chung”, rất hợp với 
những luân thường đạo lý, dù bạn đang ở trong xã hội nào hay 
nền văn minh nào. C”ỉ có điều không may là chỉ số íÍf trong 
chúng ta chịu thực hành những điễu hay lẽ thật về đạo đức này 
mà chúng ta có lẽ đêu đã công nhận!. Những lời khuyên dạy 
thực tiễn của Đức Phật chỉ ra và nhắc nhở chúng ta dẫn dắt cuộc 
sông của mình hướng thiện cho lợi ích của bản thân mình và góp 
phần cho lợi ích của xã hội, cho con cái chúng ta trong hiện tại 
và trong những tương lai sau này. 


255 


Một đời sông vật chất, gia đình hạnh phúc với những tâm 
nguyện bi mẫn và công đức cho tha nhân, cộng với hạnh nguyện 
tu tập về đạo đức & tâm linh thì còn gì đáng mong, đáng làm 
hơn!. Không lẽ ta sinh ra chỉ từ vật chất và những dục vọng 
phảm phu hay sao, còn cái gì là phần tâm linh của mỗi người?. 
Hãy dành “một phần” của cuộc sông ngắn ngủi này cho những ý 
nghĩa và sự tiễn thân về tâm linh. 


Hãy dành thời gian để thử chiêm nghiệm và thực hành vải điều 
trong những lời dạy này của Phật. Phần nhiều là, nếu không quá 
khó khăn hay do quá nhiều nghịch duyên, thì bạn sẽ thấy ngay 
được sự an bình & hạnh phúc của việc thực hành đó. Thực hành 
và có được sự hạnh phúc & niềm an lạc, đó chính là sự nhiệm 
mâu của Phật pháp, chứ không phải sự nhiệm mầu theo những ý 
nghĩa xa xôi mơ hồ nào khác. Đức Phật đã từng nói rằng những 
người sông gần với giáo lý, gần với những bậc trí hiền mà không 
chịu hiểu biết (& thực hành) chân lý Phật pháp, thì cũng như cái 
muỗng nằm trong nồi canh nhưng chẳng nếm được vị canh. 
Ngày nay, những phương tiện, kinh sách giảng dạy giáo lý có 
mặt ở khắp nơi, bạn nên dành thời gian tìm học và thực hành, vì 
quyên lợi và sự an bình của bản thân mình. Bạn chỉ cần mở một 
cái máy vi tính cũng có thê tiếp cận ngay một kho tàng kinh điển 
và giảng giải thực hành. 


Và khi thấy được giáo lý nhà Phật là mang lại ích lợi và hạnh 
phúc cho bạn, bạn hãy chia sẻ cho người khác cùng biết và thấy. 
Vì chia sẻ sự hiểu biết và hạnh phúc của mình cũng là một sự 
thực hành cho hạnh phúc. 


Cuối cùng, như Phật đã dạy: “Điều Øì gây hại cho người và cho 
mình, thì đừng làm. Còn điểu gì mang lại lợi lạc cho mình và 


cho người, thì nên làm. 


Tương tự vậy, điều gì ở đời mang lại phúc lành cho mình và cho 
người thì nên làm. Từ đó, “Sự /hực hành nào trong đời sông thể 


256 


tục và tâm linh mang lại hạnh phúc chân chính và bên lâu cho 
mình, thì nên làm và tiêp tục làm”. 


Ngay cả nếu có thần thánh ban phước, thì “Có điểu gì thần thánh 
ban cho đáng mong ước hơn là một giờ hạnh phúc?. Và có điều 
gì đáng quỷ nếu nó không mang lại hạnh phúc cho chúng ta?” 
(Catullus & Richard O. Cambridge). 


“Tất cả chúng ta đêu sống với mục đích là được hạnh phúc; cuộc 
đời của môi chúng ta đếu khác nhau và tuy thê lại giống nhự 
nhau,...và tát cả chúng ta đêu sẽ chế?” (Anne Frank & Wllliam 
Boyd). 


Trong những ngày này, ta chỉ có một đời để sông!. Rồi trong một 
mai hữu hạn ta lại ra đi. Đó là trang buôn trong quyền sách tung 
tăng & phiêu linh của một đời người. Không phải điều đó buồn 
vì chúng ta bi quan, mà vì đó là một sự thật không bao giờ thay 
đôi được. 


Người đã đến rôi người sẽ về bên kia núi. 
Từng câu nói...là từng cảnh buôm giong cuồi trời. 
(Trịnh Công Sơn) 


Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Mà mỗi ngày lại dửng 
dưng trôi qua...Vậy hãy làm mỗi ngày thành một ngày có ý 
nghĩa, đầy những “câu nói... hành động, ý nghĩ” có ý nghĩa cho 
mình và mọi người, để mai này khi “về bên kia núi” mình có đủ 
hành trang là những những cơn gió nghiệp lành, căng “cánh 
buồm” vượt qua biên đêm đen tối, về nơi một bến bờ an lạc. 


Hãy thử đi tìm bình an & hạnh phúc cho hiện tại và tương lai, 
theo công thức “Hãy làm người fôf?” đề có một tương lai tôt 
đẹp, một kiệp sau tôt lành, không mờ mịt và sợ hãi. 


ĐẠI 


Và 38 điều kiện tu tập mang lại phúc lành sẽ dẫn chúng ta đến 
những niềm an lạc & hạnh phúc tâm linh thoát tục và tinh khiết 
nhất, và trước mặt dẫn dắt “Một đời sống phúc lành!” nhẹ 
nhàng ngay trong kiếp này. 


— Xin cầu chúc bạn gặp nhiều may mắn và kỳ duyên 
trên con đường đi tìm chân hạnh phúc). 


258 


"-========== nắn -_ợ, 
Đức Phật: 


“Giống như một ngọn nến không thể cháy mà không có lửa, 
người ta không thê sông mà không có một đời sông tâm lĩnh!” 


ĐÁ bG, 


